VO NGUA VA CANH CUNG 
Nguyen Duy Chinh 


Chao müng các ban dón doc dau sách tü du án sách cho 
thiét bi di dóng 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyén Kim Vy. 





Muc luc 


LOI MỞ ĐẦU 

I/ VO NGUA 

II/ CÁNH CUNG i 

[I/ VÓ NGUA MONG CÓ VÀ CUỘC NAM CHINH 
KÊT LUÂN 

TÀI LIÉU THAM KHÁO 

Chú Thích 


Nguyén Duy Chính 
VÓ NGUA VÀ CÁNH CUNG 
LOI MO DAU 
Thân tặng những người ban 


Qua e-mail tình thân như ruột thịt, 
Gặp trên đường ngơ ngẩn tưởng chưa quen. 


N.D.C. 


Ngựa nghe nói tím gan tím phổi, 
Bèn chạy ra gầm hí vang tai. 

Bớ này này ta bảo chúng bay, 
Đố mặt ai dài bằng mặt ngựa... 
(Lục súc tranh công) 


Mấy câu thơ dẫn thượng là phán mở đầu của Con Ngựa 
trong tác phẩm Lục Súc Tranh Công học hồi đệ Thất (lớp 6) 
mà nay người viết còn nhớ được. Con ngựa là một sinh vật 
quan trọng có ảnh hưởng lớn đến lịch sử phát triển của loài 
người, chắc chắn phải có nhiều điều đáng nói hơn cái tự hào 
hết sức lạc quan kia. 

Ở nước ta, con ngựa không quan trọng bằng con trâu, con 
lợn (heo) - và cũng hiếm có - nhưng ở Trung Hoa cũng như 
trong lịch sử nhân loại, vai trò của nó to lớn hơn nhiều. Có lẽ 
vì ngựa không phải là một con vật bàn địa nên chúng ta ít 
thấy ngoài những con ngựa ở trường đua và mấy con ngựa 


com, dau có một tum lông gà ué oái kéo xe thổ mộ khá 
thong dung 6 mién Nam vài chuc nam truóc. 

Trong ngón ngữ thường ngày người Tàu chúc tung nhau 
bang câu Mã Dao Thành Công và khi nói tới một nghệ thuật 
phi phàm nguói ta mô tả bằng bốn chữ Thiên Mã Hành 
Không. Người Trung Hoa cũng thường treo những bức tranh 
tám con ngựa dưới nhan dé "Bát Tuấn Đồ”. 

Ngựa là một con vật ảnh hưởng nhiều đến văn hóa Trung 
Hoa. Trong mười hai con giáp, con Ngựa tượng trưng cho 
năm Ngọ, nằm giữa năm Tị (con Rắn) và năm Mùi (con Cừu 
theo người Trung Hoa và con Dê theo Việt Nam). Trong văn 
chương và hội họa, ngựa lại càng quan trọng, nhiều thời kỳ 
con vật này được coi như một đề tài phổ thông và nhiều 
danh sĩ nổi danh gắn liền với tài vẽ ngựa như Hàn Cán (Han 
Gan), Vương Duy (Wang Wei), Lý Công Lân (Li Gonglin) đời 
Đường, Triệu Mạnh Phủ (Zhao Mengfu), Nhiệm Nhân Phát 
(Ren Renfa) đời Nguyên. Tuy nhiên nổi tiếng hơn cả có lẽ là 
họa sĩ Giuseppe Castiglione, một nhà truyền giáo người Ý 
được giữ lại trong cung nhà Thanh dưới Hán danh Lang Thế 
Ninh (Lang Shining). Ông vẽ nhiều bức tranh truyền thần 
màu rất đẹp, trong đó có những bức tranh vẽ người Tây Vực 
tiến cống ngựa. Ngoài ra chúng ta còn thấy rất nhiều điêu 
khắc, tượng, hình ảnh lịch sử có liên quan đến con vật, đóng 
góp một phần không nhỏ vào việc tìm hiểu văn hóa cổ thời. 
Ngựa trở thành một biểu tượng cho quyền quí và thanh cao 
từ đời Đông Chu khi người ta đề cập đến “thiên lý mã”, là 
những con bảo câu có thể chạy nghìn dặm một ngày 
(khoảng 300 dặm ngày nay). Người nổi tiếng nhất trong 


nhüng tuóng su chuyén coi tuóng ngua là Tón Duong (Sun 
Yang), sống vào khoáng thé kỷ thứ bay trước TL. Vì tài của 
ông, người ta gọi ông là Bá Nhạc (hay Lạc - Bole) là tên 
chòm sao Scorpio được coi là cai quản các giống thiên mã 
trên trời. Bá Nhạc xem xét xương và cấu trúc của con ngựa 
có thể nói đúng các đặc tính của nó, và ông chỉ cần liếc qua 
con ngựa nào trong chợ là con đó tăng giá ngay. 

Người ta còn huyền thoại hóa rằng Bá Nhạc có thần giao với 
giống ngựa nên một con bảo mã bị bắt phải kéo xe, trông 
thấy ông liền hí lên khiến ông phải xuống vừa vỗ về con vật 
vừa khóc. Hàn Dũ đời Hán cũng đã từng viết rằng nếu không 
có Bá Nhạc thì không có tuấn mã cũng như không có vua 
hiền thì không có tôi trung để khuyến khích các bậc quân 
vương trọng dụng người hiền tài. 

Ngày nay còn truyền lại một cuốn Mã Kinh (Classic of 
Judging Horses) tương truyền là do Bá Nhạc viết, trong đó 
nói rằng thiên lý mã có mười lám xương sườn thay vì mười 
như ngựa thường[1]. Chính vì thế nhiều họa sĩ đã vẽ những 
bức tranh ngựa còm (emaciated horse) với dụng ý nhắc nhở 
con người là gian khổ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. 

Lịch sử nước Tàu, trong chính sử cũng như trong tiểu thuyết 
đã nhắc nhở đến tên nhiều con ngựa nổi tiếng chẳng hạn 
con Xích Thố của Quan Vũ trong Tam Quốc Chí, con Ô Truy 
của Hạng Vũ trong Tây Hán Chí, hay con Hoàng Phiêu của 
Tân Quỳnh (Thúc Bảo) trong Thuyết Đường. Trên thực tế 
những con bảo mã đó không phải là yếu tố quyết định thành 
bại của chủ tướng như những tiểu thuyết gia thêm mắm 
dặm muối, mà vai trò của loài ngựa như một phương tiện di 


chuyén hay dung cu chién tranh mói thuc su quan trong. 
Cũng tương tu, cây cung là dung cụ săn bán gan liền với 
sinh hoạt của loài người không biết từ bao giờ nhưng xuất 
hiện khắp moi nơi, từ rừng sâu núi thám đến những quốc gia 
đã văn minh nhưng cũng chỉ là một trong nhiều loại vũ khí 
khác nhau của con người nguyên thủy. 

Tuy nhiên, chỉ khi người du mục ở Trung Á biết kết hợp sức 
manh và lợi điểm của cây cung liên hợp (composite bow) với 
sức di động (mobility) của giống ngựa vùng mạc bắc, họ mới 
tạo thành được sức mạnh khủng khiếp để trở thành một đế 
quốc hùng mạnh vào thế kỷ 13, 14. Đế quốc đó như một vết 
dầu loang, lan rộng sang khắp vùng Tây Á, tiêu diệt những 
quốc gia hết sức bạo tợn và dũng mãnh trong thế giới Hồi 
giáo và Thiên Chúa giáo rồi theo đà tràn xuống miền nam 
chiếm lĩnh cả một khu vực văn minh bậc nhất thế giới là 
nước Trung Hoa. 

Một điều lạ là sức mạnh tưởng như vô địch đó lại bị chặn 
đứng bởi những quốc gia nhỏ bé vùng Đông Nam Á, trong đó 
có Đại Việt. Những quốc gia đó có chung một mẫu số là biết 
khai thác cái sở trường của mình, dựa lưng vào thành lũy 
thiên nhiên, dùng chiến tranh du kích để tiêu hao, lấy 
trường kỳ nhàn nhã để chống với nhọc mệt. Phương pháp đó 
đến gần đây mới được các chiến lược gia quốc tế quan tâm 
đến khi Mao Trạch Đông đưa ra chiến tranh nhân dân để 
chống với quân Nhật Bản và chính quyền Tưởng Giới Thạch 
tại Hoa lục. Sau đó lý thuyết này được nhiều lãnh tụ áp dụng 
tại các nước thuộc địa để đấu tranh giành độc lập dưới cái 
tên chiến tranh dấy loạn. Thế nhưng phải đến cuộc chiến 


Viét Nam thi nhüng uu diém cüa nó mói duoc vàn dung dén 
cùng cuc, và nhìn lại người ta mới thấy rằng Cộng San Việt 
Nam đã theo sát những nguyên tắc mà nhà Trần hằng sử 
dụng 800 năm trước để chống lại quân Mông Cổ. 

Đặt ra ngoài những quan điểm chính trị và những ẩn số 
đằng sau cuộc chiến, trên mặt thực tế, người Mỹ thất bại vì 
đã sai lầm trên chiến lược, tin rằng sức mạnh của tiền bạc 
và ưu thắng của vũ khí là yếu tố quyết định mà quên rằng 
phương tiện không chưa đủ nếu chưa nắm vững sở trường, 
sở năng và văn hóa của chính dân tộc đang sinh sống nơi 
bản địa. 

Riêng trong bài này, chúng tôi muốn xuyên qua vai trò giống 
ngựa và cây cung của những bộ tộc du mục để đưa ra cái 
tương phản của khung cảnh thế giới vào thời đại Nguyên - 
Mông, cái ưu thắng của người biết vận dụng phương tiện 
chiến tranh vào việc chinh phục những khu vực khác, đồng 
thời cũng nhắc đến sự diệu dụng của một dân tộc còn rất sơ 
khai đã đem cái “đoản” của mình để chống với cái “trường” 
của địch. 


Nguyén Duy Chính 
VO NGUA VÀ CÁNH CUNG 
I/ VO NGUA 


A/ Nguyén Thuy Cua Loai Ngua 

Theo những nhà khảo cổ và sinh vật hoc, ngựa là dòng dõi 
của giống Eohippus thời thái cổ cách đây hơn 60 triệu năm. 
Khoảng một triệu năm trước trở thành giống Equus caballus 
chính là thủy tổ của ngựa ngày nay. Giống Eohippus chỉ nhỏ 
bằng con chồn, có bốn móng ở đằng trước, ba móng ở chân 
sau, nguyên thủy có ở Bắc Mỹ nhưng sau đó lan ra khắp nơi 
trên thế giới. 

Khoảng 10,000 năm trước, giống ngựa Bắc Mỹ tuyệt chủng 
nhưng hậu duệ của nó còn lại ở châu Á và châu Âu. Ở châu 
Á, giống ngựa hoang với cái tên khoa học dài ngoáng là 
Equus przewalski przewalski poliakov (gọi tắt là Prewalski, 
tên một đại tá người Ba Lan, tìm ra giống ngựa hoang này ở 
Mông Cổ năm 1881) thủy tổ của giống ngựa Mông Cổ đã 
đóng một vai trò quan trọng và là con vật thân cận nhất của 
những bộ tộc vùng sa mạc. 

Một trong những câu hỏi lớn đến nay vẫn chưa có câu trả lời 
dứt khoát là con ngựa được thuần hóa (domestication) từ 
bao giờ. Tại nhiều nơi người ta đã tìm thấy những chứng 
tích, tranh vẽ chứng tỏ con người đã biết tới con ngựa từ lâu 
(khoảng 6000 năm trước TL) nhưng lại không chắc chắn 
rằng con ngựa đã được nuôi như một loài gia súc hay cũng 
chỉ là một thú vật mà người ta trông thấy trong thiên nhiên. 


Những khai quật mới đây cho thay chỉ khoảng 4000 nam 
trước TL người ta mới biết dùng ngựa để kéo xe, trước đó có 
lẽ chỉ được dùng làm thực phẩm. Trong những di chỉ mà 
người ta tìm thấy, người Ai Cập đã biết cưỡi ngựa khoảng 
2000 năm trước TL, tuy nhiên thời kỳ đó họ chỉ cưỡi trơn 
không yên cương và chưa biết cách điều khiển con vật.[2] 
Họ ngồi chàng hảng trên mông vì thời kỳ đó giống ngựa 
chưa đủ mạnh để ngồi trên lưng. Phải đến khoảng thế kỷ thứ 
8 trước TL, sau khi pha nhiều giống ngựa khác nhau, người 
ta mới có được giống đủ tốt để có thể cưỡi và đủ linh động 
để sử dụng cung tên khi di chuyển. 

Cho đến bây giờ các nhà khảo cổ vẫn chưa hoàn toàn đồng 
ý con ngựa được nuôi từ thời nào tại Trung Hoa. Nhiều sử gia 
cho rằng loài ngựa chỉ được nuôi làm gia súc chừng 5000 
năm trước, sau các con vật như chó, dê, cừu, lừa, bò ... và 
những dân tộc ở Trung Á, Ba Tư, Afghanistan ... là những 
người du mục đầu tiên biết cách nuôi và huấn luyện chúng. 
Một trong những ưu điểm của việc cưỡi ngựa là khi di 
chuyển trên những cánh đồng cỏ rộng lớn, ky sĩ có vị thế 
ngồi cao hơn, có thể nhìn được xa hơn và cũng chạy nhanh 
hơn. Người ta cho rằng cưỡi ngựa còn làm cho con người 
cảm thấy uy nghi và tưởng như đã chinh phục được thiên 
nhiên. Trong nhiều thời kỳ những dân tộc không biết cưỡi 
ngựa đã bị đè bẹp, và chính từ hình ảnh một chiến sĩ trên 
lung ngựa mà người Hi Lap thời cổ đã tưởng tượng ra con 
quái vật thân hình là ngựa, đầu người (centaur).[3] 

Theo Franz Hancar, những con ngựa tốt được lai giống đầu 
tiên là ở Tây Á, tại những quốc gia ngày nay dưới tên 


Kazakhstan, Turmenistan, Uzbekistan, Tadzhikistan, 
Kirghizistan mà Hancar goi chung là Turan.[4] 

Trên vung núi Altai người ta da tìm thấy sáu mươi chín bộ 
xương ngựa còn nguyên vẹn và mười tám bộ xương khác 
không day đủ được xác dinh vào khoảng thé kỷ thứ 5 trước 
TL bị đông cứng trong nước đá, gồm hai loại chính: loại nhỏ 
cao chừng 122 cm, hơi nhỏ hơn loại ngựa hoang, loại lớn cao 
chừng 143 cm, cao hơn một con ngựa A Rap hiện thời. 
Hancar cho rằng những con ngựa này đã được tuyển chọn 
và lai giống kỹ càng.[5] 

B/ Con Ngựa và Văn Minh Trung Hoa 

1/ Sự đóng góp của Trung Hoa vào việc thuần hóa và sử 
dụng ngựa 

a/ Thắng cương 

Người Trung Hoa đã được coi như đã đóng góp nhiều phát 
minh quan trọng của ky thuật: cách thắng ngựa hữu hiệu 
bằng ức (breast-strap harnessing system), bàn đạp chân 
(stirrup) và vòng cổ (collar). Với chúng ta xem ra những 
sáng kiến này không có gì đặc biệt nhưng trên thực tế 
những thay đổi đó đã làm cho kỹ thuật chiến tranh đi vào 
một giai đoạn mới, có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh lịch 
sử của thế giới. Cách thắng ngựa của người Trung Hoa đã 
giúp cho con ngựa không bị nghẹt thở, làm giảm năng lực 
của con vật và những xe kéo đã vượt xa những xe ngựa của 
phương Tây. Phải mất hơn một nghìn năm người Âu Châu 
mới học được cách đóng cương một con ngựa của người Tàu. 
Một trong những phát minh đáng kể nhất của người Trung 
Hoa là cách thắng ngựa bằng ức (breast-strap harnessing 


system), khói nguyén vào khoáng thé ky thu tu truóc TL. 
Trén kháp thé giói, nguói ta biét tháng bó truóc khi tháng 
ngựa. Tuy nhiên vì ngựa chạy nhanh hơn nên người ta lập 
tức tìm cách thắng ngựa sau khi đã thuần hóa và ngay từ 
đầu, con người thắng ngựa cùng một phương pháp thắng 
bò. Hai con bò được buộc song song với một trục gỗ bằng 
một cái ách để giữa cổ và xương gồ ở trên lưng. 

Tuy nhiên hai giống vật có hình thể khác nhau, việc áp dụng 
máy móc đó đã đem lại những bất lợi và chính vì ngựa 
không có cục bướu ở trên lưng như bò, người ta phải buộc 
đai xuống bụng thêm một đai vòng qua cổ để giữ cho cái 
ách khỏi thụt lùi về sau. Kiểu buộc đó đã khiến cho con ngựa 
bị nghẹt thở. 

Vào đầu thế kỷ 20, Lefebvre des Noettes, một sĩ quan ky 
binh người Pháp đã nghiên cứu về cách thắng cương của các 
dân tộc trên thế giới trong nhiều thời đại và tái tạo những 
phương thức mà người xưa đã dùng để buộc ngựa, ông đã 
viết về cách giàng cương bằng ức tạm dịch đại lược như sau: 
... Lối tháng cương cổ điển (mà chúng ta tạm gọi là tháng 
bằng cổ và bụng) chỉ dùng được một phần nhỏ động lực của 
con vật, không tạo được năng suất tổng hợp và vì thế hiệu 
năng rất kém ... Cách thắng cương này được dùng mãi cho 
tới thời Trung Cổ ở châu Âu, và dường như được dùng khắp 
mọi nơi, khắp mọi nền văn hóa và đều thiếu hiệu quả như 
nhau cả. Chỉ có một nền văn minh cổ đã thoát ra khỏi được 
phương pháp này và tìm ra một cách thắng cương hữu hiệu, 
đó là Trung Hoa.[6] 

Thí nghiệm của Lefebvre des Noettes cho thấy hai con ngựa 


néu tháng báng lói quàng qua có (throat-and-girth) chí kéo 
được khoáng nửa tán trong khi một con ngựa thang theo lối 
mới có thé kéo duoc 1 tấn rưỡi nghĩa là hiêu năng tăng gấp 
sáu lần. 

Người Tàu thay đổi lối thắng ngựa từ bao giờ cho đến nay 
chưa ai dám xác quyết nhưng ngay từ thế kỷ thứ tư trước TL 
có thể cũng đã có và người ta cho rằng lối này phải xuất 
hiện từ thời Chiến Quốc. Một trong những giả thuyết là người 
Trung Hoa vẫn thường dùng sức phu phen để kéo thuyền đi 
ngược dòng xông và có thể chính từ đó họ cảm nhận được 
rằng nếu choàng sợi đai qua cổ con vật thì nó sẽ bị ngộp thở 
và sức kéo giảm đi nhiều và từ đó đưa đến việc cải thiện 
phương pháp thắng ngựa.[7] 

Từ phương pháp thắng ngựa bằng ức, người Tàu cũng 
chuyển qua một vòng đai vòng qua cổ và sử dụng thay thế 
cho một cái xương gồ trên lưng như trâu bò để máng chiếc 
ách. Đây là cách tương tự như phương thức hiện nay người 
ta dùng và được coi là phương pháp hiệu quả hơn cả. 

b/ Ky thuật 

Người ta phỏng chừng người Trung Hoa biết cưỡi ngựa vào 
khoảng thế kỷ thứ bảy trước TL và tới đời Hán ky binh đã trở 
thành một trong những sức mạnh chính của quân đội. Sự 
tương đồng về hình dáng của yên cương tìm thấy tại Siberia 
ở thế kỷ thứ 5 trước TL với những hình ngựa đào được trong 
mộ của Tần Thủy Hoàng cho ta biết rằng người Trung Hoa 
đã vay muon từ miền bac. 

Tuy nhiên người Trung Hoa cũng như người Việt chúng ta là 
giống dân nông nghiệp sống định cư, không chuyên về cưỡi 


ngua. Ngua cüng khóng phái là gia suc thuóng thay tai nóng 
thôn mà người dân thường nuôi trâu bó dé canh tác chứ 
không dùng ngựa. Một điểm quan trọng nữa là ngựa không 
dễ nuôi như trâu bò và tốn phí hơn. Chính vì thế nhiều thời 
đại triều đình Trung Hoa không đủ ngựa cho ky binh. Trong 
khi đó những dân tộc du mục ở vùng thảo nguyên biết cưỡi 
ngựa từ khi còn tấm bé. Nhìn vào lối phục sức diêm dúa, 
quần chùng áo dài của người Tàu ở thời Đường, thời Tống 
chúng ta thấy ngay đó không phải là những y phục thuận 
tiện cho việc cưỡi ngựa. 

Khi nghiên cứu về binh pháp, cách dùng binh bao giờ cũng 
phản ảnh sự tiến triển của võ khí, điều kiện kinh tế và quyền 
lực chính trị của thời đại. Thời xưa, khi thần quyền còn 
mạnh, binh bị tập trung vào khả năng của giới vương hầu 
còn thường dân chỉ là những nô lệ hay nói đúng ra, là một 
trong những sở hữu của giai cấp thống trị. Ngay từ thời 
Chiến Quốc, người Trung Hoa đã dùng đến ky binh và nhiều 
chư hầu đã học hỏi phương pháp chiến đấu của người Hung 
Nô. Một trong những điểm nổi bật của thời kỳ này là khi nhà 
Chu lật đổ nha Thương, ho đã dùng chiến xa như một vũ khí 
chiến lược và nhờ đó họ có ưu thắng về quân sự. Chiến xa 
không những nhanh hơn mà còn có thể sử dụng trong việc 
chuyển quân, chuyển lương thực vũ khí. Chính vì thế họ đã 
sử dụng nhiều chiến lược chiến thuật mới và đã đánh bại 
được đối phương mặc dầu lực lượng ít hơn. Nhiều học giả 
cũng đưa ra giả thuyết rằng chính vì sử dụng chiến xa mà 
thanh kiếm đã được cải thiện và loại hai lưỡi (double-edged) 
đã được thay thế bằng những loại chủy thủ ngắn hơn, tương 


tu nhu dao gám, và düng dáo dài là vü khí chính yéu.[8] Mác 
dù ngay trong Tôn Tử binh pháp đã có nhac đến việc sử 
dụng chiến xa nhung phải đến Tôn Tán binh pháp đã nhắc 
đến một cách khá chỉ tiết (chương 7, 18) và nhấn mạnh vào 
sự quan trọng của nó đối với vấn đề quân sự.[9] 

Một cách tổng quát, ngay từ thời Chiến Quốc, ky binh đã 
được sử dụng như một vũ khí chiến lược vì có nhiều ưu điểm 
" ... ky binh có thể tản ra rồi hợp lại, phân tán rồi tập trung. 
Ky binh cũng có thể gom lại một điểm hẹn trước cách xa 
hàng trăm, có khi hàng nghìn dặm ..."[10] 

c/ Bàn đạp 

Cái ban dap (stirrup) cũng quan trọng không kém, nếu 
không có bàn đạp này, ky sĩ chỉ dùng ngựa để di chuyển chứ 
không đủ ổn định để chiến đấu.[11] Ở vào thời nay chúng ta 
không thể nào hình dung được một phát minh nhỏ bé như 
thế có ảnh hưởng thế nào với lịch sử nhưng từ khi người ta 
chỉ biết dùng ngựa để kéo xe, đến khi có thể cưỡi trên lưng 
con vật, rồi đến khi huấn luyện, trang bị và tập cho nó quen 
được với chiến đấu là một tiến trình dài của nhân loại. Có 
tác giả đã cho rằng phát minh ra cách thắng ngựa bằng 
vòng ức (breast-strap harnessing system), hay bàn đạp chân 
cũng quan trọng không kém gì việc làm được giấy và tìm ra 
thuốc súng. Đó là bốn phát minh quan trọng nhất của người 
Trung Hoa có ảnh hưởng đến lịch sử thế giới.[12] 

Dùng ngựa để cưỡi tuy có thể giúp người ta di chuyển nhanh 
hơn nhưng vẫn không thể chiến đấu được nếu không ổn 
định. Chính vì thế việc phát minh ra cái bàn đạp được coi là 
một khám phá quan trọng vào bậc nhất cho thuật ky mã. Có 


diéu sao lai mát mót thói gian làu dén thé truóc khi nghi ra 
phu tüng gián di này thi ván cón là mót diéu khó hiéu dói vói 
các nhà nghiên cứu. 

Trước khi có cái bàn đạp, cách duy nhất của người kị sĩ có 
thể làm là kẹp chặt hai chân và giơ tay giữ ghịt bờm con vật 
khi chạy nhanh. Người Roma (La Mã) thì nghĩ ra cái chỗ vịn 
để cầm ở yên ngựa. 

Cái bàn đạp nguyên thủy có lẽ chỉ vì người ta muốn lên 
xuống ngựa cho an toàn, nhất là khi có mang theo binh khí. 
Năm 552 trước TL, vua xứ Persia (Ba Tư) là Cambyses khi 
lên ngựa đã rủi ro bị ngã và chết vì chính binh khí của mình. 
Những ky sĩ tài ba thì có thể nắm bờm rồi nhảy lên, hoặc có 
khi người ta dùng ngay ngọn giáo của mình để làm sào 
chống. Cũng có khi bên hông ngọn giáo có một cái cán đâm 
ngang (như trong hình mũi giáo của Phù Sai) dùng để làm 
điểm tựa nhảy lên ngựa. 

Cho đến nay khi nghiên cứu về sự phát triển của chiếc bàn 
đạp, các học giả đồng ý rằng lúc đầu phụ tùng này chỉ dùng 
để giúp người ta lên yên, do đó chỉ gắn vào một bên của yên 
ngựa. Bàn đạp hai bên xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ tư 
sau TL và từ đó lan rộng ra nhiều nơi khác kể cả các nước 
ngoài như Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam ta. 

d/ Giáp trụ 

Sau khi đã biết dùng ngựa để cưỡi, người ta nghĩ ngay đến 
việc bảo vệ con vật cho khỏi bị sát hại khi giao chiến. Đó là 
lý do tại sao những bộ giáp trụ dùng cho ngựa được chế tạo. 
Trong những hình vẽ trong hang đá tìm thấy ở Đôn Hoàng 
(Dunhuang), giáp trụ của ngựa bao trùm toàn thể con vật, 


trừ tai, mom, chan va đuôi. Người cưỡi ngựa cũng mac áo 
giáp. Giáp cua ngua góm sáu bó phan rói, lam bang da hay 
sắt, lại được tô màu ran ri. Mã giáp được tim thay từ thói 
Tam Quốc rồi tiếp tục phát triển đến đời Tùy, Đường. 

2/ Con Ngựa trong Lịch Sử Trung Hoa 

a/ Thời Thượng Cổ 

Ở Trung Hoa lúc đầu người ta chỉ dùng ngựa để kéo xe và có 
lẽ những chiếc xe ngựa đầu tiên cũng từ những người du 
mục ở quan ngoại đem vào mà những dân tộc này rất có thể 
cũng bắt chước những giống dân từ Trung Á hay Bắc Phi. Cỗ 
xe ngựa đầu tiên người ta đào thấy thuộc về đời Thương 
(khoảng 1600 - 1100 trước TL). Tuy nhiên nhiều học giả lại 
cho rằng có thể xe ngựa có từ vài trăm năm trước đó mặc 
dù không còn di tích gì. Cỗ xe này tương tự như những cỗ xe 
tìm thấy ở Hắc Hải (Black Sea) và biển Caspian, và ngoài ra 
cũng tìm thấy nhiều khí giới ở chung quanh khiến người ta 
cho rằng xe này là một loại chiến xa chứ không phải dùng 
để chuyên chở không mà thôi. 

Những con ngựa thời đó cao chừng 133 đến 143 cm [13], 
đầu to, xương thô giống như giống ngựa hoang ở Trung Á 
ngày nay. Thời đó người ta thắng ngựa dọc theo một cái 
càng ở giữa và dùng một loại ách (yoke) để kềm ngựa lại vì 
họ chưa biết cách buộc ngựa bằng cổ và đai (throat-and- 
girth type harness)[14]. Cũng có người cho rằng chiến xa 
được du nhập khi người Trung Hoa giao chiến với các bộ lạc 
ở miền Bắc nhưng các học giả không cho rằng việc đó giản 
dị như thế. Muốn sử dụng ngựa trong trận mạc, nhất là kéo 
các chiến xa thì trước hết người ta phải thủ đắc được thuật 


huan luyén ngua, biét cách nudi và tri bénh cho nhüng con 
vật, biết cách điều khiển và tháng cương, ché tao bánh xe ... 
Những kỹ thuật đó không phái một ngày một buổi mà xong 
và đòi hỏi một thời gian dài trước khi có thể sử dụng chiến 
xa. 

Cũng có thể có những trao đổi kỹ thuật vì ngay từ thời cổ, 
giới quí tộc các nước vẫn thường kết hôn như một hình thức 
hòa hiếu và việc trao đổi dụng cụ, tặng phẩm hay kỹ thuật 
có thể kèm theo. Dầu sao chăng nữa, nghe thì có vẻ ghê 
gớm nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng chiến xa thường 
thường dùng hai hay bốn ngựa, điều khiển dà cồng kénh lại 
bất tiện vì chỉ có thể sử dụng tại những vùng bình nguyên 
rộng rãi, khô ráo và bằng phẳng chứ không thé dùng tại 
những vùng núi đồi hay ẩm thấp. Chiến xa lại dễ bị lộ, dễ bị 
tấn công và phá hủy, chưa kể người ngồi trên xe có khi mất 
mạng vì chính phương tiện của mình một khi bị địch quân 
phát hiện. Do đó về phương diện chiến đấu thực sự, chiến xa 
không phải là một phát minh vĩ đại như chúng ta thấy trong 
các phim ảnh mà có thể nói chỉ là đồ trang sức để tăng 
thêm uy nghi cho tướng lãnh mà thôi. 

b/ Đời Hán 

Thời nhà Hán (206 trước TL - 220 TL) danh tướng Trung Hoa 
dưới cái tên Phục Ba tướng quân là Mã Viện, (14 trước TL - 
49 TL), người đã đánh bại hai bà Trưng, cũng là một người 
rất sành sỏi về ngựa đã đưa ra một nhận định rất sâu sắc: 
“Ngựa là căn bản của binh bị, là nguồn lợi lớn của quốc gia”. 
Ông ta đã từng làm thái thú Lũng Tây, cầm binh đánh nhau 
với rợ Khương nên hiểu được vai trò của con ngựa trong 


chién dáu và mói de doa to lón cüa nhüng bó tóc du muc 
bén ngoài day Thién Son. Cüng vi thé, nhüng triéu dai Trung 
Hoa bó rat nhiéu tài nguyén và nhàn luc xay Van Ly Truóng 
Thành chỉ để ngăn ngừa v6 ngựa Hung Nó. 

Những tàu ngựa đầu tiên mà người Trung Hoa gây giống và 
nuôi được chính là từ giống ngựa hoang Mông Cổ, pha với 
những con ngựa mua từ Trung Đông. Ngay từ đời thượng cổ 
khi bị cái họa xâm lăng của người rợ Khuyển Nhung, người 
Tàu không những họ phải nghiên cứu và tập luyện cách cưỡi 
ngựa (trước kia họ chỉ biết dùng ngựa để kéo xe) trong chiến 
đấu mà còn phải tìm và học cách nuôi ngựa để có đủ sức 
chống lại quân địch. 

Cho nên trong nhiều triều đại bị cái nạn bắc xâm đe dọa 
nhưng lại chính từ ngoài quan ải và kẻ thù, người Trung Hoa 
học được của những bộ tộc du mục kỹ thuật chiến tranh, từ 
việc dùng ngựa để kéo xe, đến các vũ khí bằng kim loại, và 
rồi thuật ky mã. Nhu cầu dùng ky binh đã khiến triều đình 
Trung Hoa phải mua rất nhiều ngựa từ nước ngoài vì luôn 
luôn phải đối phó với những giống rợ miền bắc mà ngựa bản 
địa của người Tàu thì kém xa ngựa của kẻ thù.[15] 

Khi Võ Đế lên ngôi, nhà vua đã đem đại quân ra đánh Hung 
Nó, đuổi được chúng vé sa mac Gobi nhưng cũng tổn thất 
nặng nể, có trận chết sạch cả chục vạn quân. Vua Võ Đế lại 
sai người đi tìm mua các giống thiên mã (heavenly horses) 
và năm 138 trước TL đã sai Trương Kiềm (Zhang Qian) đi sứ 
mưu tính liên minh với nước Yuezhi để chống lại Hung Nô. 
Trương Kiềm đã vượt hơn 3000 km, mất khoảng 12 năm và 
có lúc đã bị Hung Nô cầm tù nhưng sau cùng cũng tới đích, 


nay là khoáng Afghanistan nhung vua nuóc này khóng cón 
tha thiết với chuyện này nữa. Dau sao Truong Kiém đã dem 
vé nhiều tin tức thu thập được trong chuyến viễn hành đặc 
biệt là về giống “hãn huyết mã” (blood-sweating horses) 
của vùng Ferghana ở Trung Á (nay thuộc về Uzbekistan, 
Tajikistan, và Kyrgyzstan). Giống ngựa này bị một loại ký 
sinh có tên là Parofiliaria multipupillosa khiến cho khi chạy 
nhanh mồ hôi toát ra có trộn lẫn máu. Theo mô tả, giống 
ngựa này chính là tổ tiên của giống Turanian và Akhal-Teke 
ngày nay.[16] 

So sánh với những giống ngựa mà Trung Hoa có thời kỳ đó, 
giống ngựa Ferghana cao to hơn nhiều. Chính vì thế, một 
mặt Võ Đế muốn có những ngựa tốt dùng trong quân đội, 
mặt khác lại đi tìm thiên mã, than mã mong được cưỡi lên 
núi Côn Lôn là nơi thần tiên cư ngụ ngõ hầu trường sinh bất 
tử. Ông sai đại tướng Lý Quảng Lợi (Li Guangli) đem 6000 ky 
binh, 20,000 lính sang cướp ngựa. Tuy nhiên chiến dịch này 
không thành công và tướng sĩ nhà Hán chết gần hết. Ba 
năm sau, ông lại sai Lý Quảng Lợi đem 60,000 quân với 
30,000 con ngựa, dẫn theo một đoàn gia súc 100,000 con 
để làm thực phẩm. Lần này họ Ly dem vé được 50 con hán 
huyết mã và khoảng 1000 con ngựa giống.[17] 

Cũng trong chiến dịch đánh Ferghana, Trương Kiểm đã đi 
qua nước Ô Tôn (Wusun) là nơi cũng có nhiều ngựa tốt, lai 
giữa giống ngựa Ferghana với ngựa Mông Cổ. Nhà Hán sụp 
đổ đưa đến việc người Tiên Ti (Xianbei) xâm lăng, chiếm lấy 
miền bắc Trung Hoa. Người Tiên Ti cũng là một giống Hung 
Nô thuộc sắc tộc Đột Quyết (Turk), rất thiện thuật ky mã, đã 


xây dung được một quốc gia hùng manh trên lung ngựa. Khi 
nhà Đường (618 - 907) làm chủ nước Tàu, họ vốn là gốc dân 
Tây Vực có truyền thống cưỡi ngựa nên càng gia tăng việc 
chăn nuôi giống vật hùng tráng này. Nhiều luật lệ và qui tắc 
được đặt ra cho những mã phu trông coi các tàu[18] ngựa 
của triều đình. Chính vì việc tìm kiếm ngựa giống tốt đã nảy 
sinh ra một trục lộ giao thương mà người ta thường gọi là 
Con Đường Lua (Silk Road). 

c/ Đời Đường 

Đến đời Đường (618-907), một triều đại được coi như huy 
hoàng và thành tựu vào bậc nhất của Trung Hoa, việc giao 
thương với bên ngoài thịnh đạt. Trường An, thủ đô của nhà 
Đường là một khu vực thị tứ đứng vào bậc nhất của thế giới, 
dân số lên đến trên một triệu người trong nội thành và 
khoảng một triệu khác ở ngoại ô có diện tích lên đến gần 30 
dặm vuông (80 km2).[19] 

Họ Lý sáng lập nhà Đường vốn là một thế gia ở miền tây bắc 
có nhiều liên hệ hôn nhân và huyết thống với người Hồ nên 
quen thuộc với ngựa. Chính sách đời Đường tương đối cởi 
mở và phóng khoáng, nhiều tư tưởng và tôn giáo từ ngoài 
du nhập vào Trung Hoa. Trường An có rất nhiều đền đài của 
đạo Hồi, đạo Do Thái, đạo Thiên Chúa (Nestorian Christian). 
Phật giáo thời kỳ này thịnh trị, chùa chiền mọc lên như nấm. 
Trong kinh đô có nhiều khu vực cộng đồng thiểu số và ngoại 
nhân của người Hồi Hột (Uighurs), Đột Quyết (Turks), Tạng 
(Tibetans), Sogdians ... và có đến 300 sứ bộ của các nước 
khác đem đến buôn bán không những sản phẩm từ bên 
ngoài mà còn cả những kỹ thuật mới về nhiều mặt như âm 


nhac, luyén kim, thuóc men, nhay mda... 

Con đường Lua (Silk Road) kéo dai từ Trường An đến tận 
Kashgar được binh đội bảo vé va doc theo thông lộ này 
nhiéu thành phó moc lén, nhiéu thuong dói (caravan) qua lai 
rat sam uất. Nhà Đường đã bành truóng và chinh phuc nhiều 
quốc gia Tay Vực đồng thời mở những con đường giao thông, 
buôn bán ra Trung Á, xây dựng những trung tâm thương mại 
lớn ở Kucha, Khotan, Yarkand, Kashgar, Kushar, Tukmak và 
Karashahr. Một công chúa (Văn Thành) được gả cho vua Tây 
Tạng để gây tình hòa hiếu.[20] 

Khi nhà Đường mới thành lập, họ chỉ có độ 5000 con ngựa. 
Thế nhưng chỉ 50 năm sau, triều đình đã có tới 706,000 con 
trong đó có khoảng 50,000 con do các nước Tây Vực tiến 
cống. Ngựa được chia thành đội, với tên khác nhau theo 
phẩm chất (phi mã, long mã, phong mã) và theo từng loại 
(chiến mã, ngự mã, dịch mã). Nếu mã phu làm mất hay làm 
chết ngựa sẽ bị tội nặng. Cưỡi ngựa được coi là một thú tao 
nhã chỉ dành riêng cho giới quí tộc trong triều, các giới công 
thương bị cấm. Vào thời đó đàn bà tương đối tự do và bình 
đẳng với nam giới, cũng được cưỡi ngựa và tham dự những 
trò chơi. Trong triều còn có những đội huấn luyện ngựa làm 
trò cho vua quan coi (dancing horses), nhảy múa theo điệu 
nhạc. 

Hiện nay người ta còn giữ được nhiều hình tượng ngựa đời 
Đường, và tranh vẽ ngựa, mã phu là một đề tài thông dụng. 
Giới quí tộc, nhất là đàn bà, thường hay chơi polo --một trò 
chơi nhập cảng từ Ba Tư -- trên lung ngựa và nhiều di tích 
còn lại tới ngày nay. 


Những tác phẩm nghệ thuật đời Đường hiện nay còn có 
được cho ta thấy con ngựa là một trong những đề tài quan 
trong, là nguồn cảm hứng cho thi nhân và họa sĩ, đồng thời 
cũng miêu tả khá nhiều những sinh hoạt của người Trung 
Hoa cách đây hơn một nghìn năm. 

Một trong những vua quan trọng nhất của nhà Đường là 
Đường Huyền Tông thường được quen thuộc hơn với cái tên 
Đường Minh Hoàng. Vua Huyền Tông sinh năm 685, khi lên 
ngôi năm 27 tuổi (712) và đã đưa nước Tàu vào một thời kỳ 
thịnh trị văn minh cao độ. Khi ông còn nhỏ, triều đình nằm 
trong tay vị nữ vương nổi tiếng, Võ Tắc Thiên. Mẹ ông bị 
giết, các thân tộc bị tù đày nên khi lên ngôi, Đường Huyền 
Tông đã làm một cuộc cách mạng triều chính và cải tổ hành 
chánh quan trọng. Ông cũng là người tài hoa, thơ hay, vẽ 
giỏi, có thể nói là cầm kỳ thi họa đều gồm đủ. 

Tuy nhiên khi về già ông lại vùi mình vào những hoạt động 
mang màu sắc tôn giáo thần bí, pha trộn giữa đạo Lão và 
Mật tông dao Phật day bùa ngải, phù phép. Vì ho Lý là họ 
nhà vua nên Lão Tử (Lý Nhĩ) được đề cao như tổ tiên của 
hoàng tộc, đạo Phật bị đưa xuống hàng ngoại giáo từ bên 
ngoài truyền vào. 

Khoảng đầu thập niên 740 khi ông đã gần 60, Đường Huyền 
Tông say mê một người con dâu (vốn là vợ của một hoàng 
tử, con trai ông) họ Dương nên tuyển nàng vào cung với 
danh hiệu Thái Chân đạo sĩ. Càng ngày gia đình họ Dương 
càng được sủng ái, giữ nhiều trọng trách trong triều đình. 
Dương phi cũng đặc biệt thân cận với một viên tướng to 
béo, thô lỗ gốc Tây Vực là An Lộc Sơn nên nàng nhận y làm 


con nuôi dé dé dàng ra vào cung cấm. 

Thời kỳ đó cũng chính là lúc nhà Đường bắt đầu suy vi trong 
khi các nước chung quanh lại lớn manh. Đạo Hồi (Islam) ở 
phương Tây cũng phát triển thành một thế lực và năm 751 
người Ả Rập đánh bại quân Tàu ở Trung Á, kiểm soát Con 
Đường Lụa khiến cho đường giao thông từ Trung Hoa sang 
Ấn Độ và phương Tây bị gián đoạn. Chính vì thế những 
tướng lãnh vùng biên ải được nhiều quyền hành hơn và cũng 
độc lập hơn. An Lộc Sơn nhân cơ hội đó nổi dậy tự lập làm 
vua rồi tiến quân về kinh đô, tàn sát thành Khai Phong, lấy 
được Lạc Dương. Vua Huyền Tông và văn võ bách quan phải 
chạy về Ba Thục (Tứ Xuyên). 

Quân sĩ nổi loạn và yêu cầu nhà vua phải giết Dương Quí Phi 
khiến ông đành phải ra lệnh thắt cổ người thiếp yêu dấu. 
Cuộc đời Dương phi và mối tình với Đường Minh Hoàng đã 
được Bạch Cư Dị viết thành một bài thơ dài nhan đề “Trường 
Hận Ca”. Vua Huyền Tông đành phải nhường ngôi cho con 
để làm Thái Thượng Hoàng cho tới khi chết. 

Ngựa đời Đường được trang sức bằng nhiều món khác nhau, 
đuôi ngựa được tết thành một cục nhỏ, bờm cũng được cắt 
xén thành nhiều kiểu. Cũng như nhiều bộ môn khác, ky 
thuật và phụ tùng đời Đường đã trở nên rất chi li phức tap, 
viết thành sách vở. Ngoài ra trong triều đời Huyền Tông còn 
huấn luyện riêng 100 con ngựa tốt để làm trò. Năm 729, 
triều đình định ngày sinh nhật của Đường Minh Hoàng là 
ngày khánh nhật quốc gia gọi là Thiên Thu Tiết (Thousand- 
Autumn Holiday). Ngày đó ngoài duyệt binh còn cả múa hát 
vui chơi mà đặc biệt nhất là các xảo thuật của đoàn ngựa 


tao thi hứng cho nhiều danh sĩ còn truyền đến nay. Doan 
ngựa này nhiều người vẫn coi là cao điểm của văn minh đời 
Đường. 

d/ Đời Tống 

Sau đời Đường, nước Tàu rơi vào cảnh loạn lạc 53 năm mà 
sử gia gọi là đời Ngũ Đại ở miền Bắc và Thập Triều ở miền 
Nam. Đến năm 960, một tướng lãnh của nhà Hậu Chu là 
Triệu Khuông Dẫn bình định được đất nước lên ngôi là Tống 
Thái Tổ. Sang đời Tống (960-1279), một triều đại lên cao về 
văn hóa nhưng lại xuống thấp về binh bị và quân sự, ngựa 
không còn được coi trọng như đời Đường. 

Một số chính sách của nhà Tống khiến cho triều đình ngày 
càng suy yếu. Binh lính nay trở thành một nghề, nghề thấp 
kém nhất trong xã hội. Nhà Tống lại chủ trương giao hiếu với 
các rợ phương bắc bằng đường lối mua chuộc, mỗi năm 
triều cống cho họ vàng bạc và tơ lụa để họ khỏi xâm chiếm. 
Đời nhà Tống nước Tàu đạt đến cực thịnh về văn hóa, nghệ 
thuật, triết học. Nhiều ngành nghề và kỹ thuật mới được 
phát minh trong đó có ngành in mộc bản (wood block 
printing), kinh tế cũng phát triển và nhiều công trình kiến 
trúc và nghệ thuật còn được đến ngày nay. 

Riêng về binh bị, một trong những nguyên nhân suy yếu 
chính là vì họ không còn những đoàn ngựa chiến như đời 
Đường và cũng không còn tuyển được những đoàn quân 
chịu đánh thuê cho họ. Thành thử trong những trận giao 
tranh quân Tống đều thua, mỗi lần thua lại phải nhượng bộ 
về đất đai hay gia tăng cống phẩm. Vào thời kỳ này, người 
Trung Hoa thường dùng lụa và trà để đổi ngựa nhưng cũng 


khóng máy khi dugc nhüng gióng tót. 

Tuy hét süc mém déo, ké cá viéc vua Tóng nhàn làm anh 
em, than tóc két nghia (vé sau thi phài triéu cóng xung 
thần) với vua Liêu, vua Kim, nhà Tống van bi người Nữ Chan 
xâm lăng năm 1127 và phải thiên đô về Hàng Châu cho tới 
khi bị người Mông Cổ xâm chiếm. 

e/ Đời Nguyên 

Cho tới thế kỷ thứ 12, những bộ tộc du mục ở vùng Trung Á 
vẫn sống rời rạc. Chỉ đến khi Thiết Mộc Chân (Temujin) tức 
Thành Cát Tư Hàn (Ghenghis Khan) kết tập họ lại dưới quyền 
chỉ huy duy nhất của ông vào đầu thế kỷ 13 thì người Mông 
Cổ mới trở thành một lực lượng quân sự khủng khiếp mà cái 
ưu điểm chính của họ là con ngựa và thuật ky mã. Ngựa là 
phương tiện di chuyển, bạn đồng hành, và cũng là thực 
phẩm của chiến sĩ Mông Cổ và có thể nói họ là những ky sĩ 
số một của thế giới thời đó, “... có thể sống mười ngày liên 
tiếp trên yên ngựa, chỉ uống máu ngựa hút từ một động 
mạch con vật”.[21] 

Ngựa Mông Cổ là giống rất chịu đựng và dai sức, tuy chỉ cao 
từ 130 đến 140 cm nhưng lại rất nhiều. Giống ngựa này lại 
dễ nuôi, chỉ thuần cỏ không cũng đủ và vì thế rất ít tốn kém. 
Chỉ đến khi họ chiếm được Bắc Kinh năm 1251 thì mới có 
thêm những bảo mã vùng Ferghana và sau này triều đình 
nhà Nguyên giữ độc quyền nuôi ngựa. 

Người Mông Cổ biết rằng sức mạnh của họ chủ yếu là ky 
binh nên luôn luôn chú trọng đến việc duy trì một lượng lớn 
số ngựa nuôi. Mỗi người lính Mông Cổ phải tự chăm lo cho 
bầy ngựa của mình từ nhỏ cho tới khi đủ năm tuổi mới cưỡi 


được và tuyệt đối tuân lệnh người cưỡi nó. Đó chính là yếu 
tố quan trọng để dùng ngựa trong chiến đấu, ky sĩ và tọa ky 
là một. Ngựa đực đều bị thiến (gelding) để khi hành quân 
không nổi cơn bất tử khi thấy ngựa cái và chỉ những con đực 
khỏe mạnh nhất mới được giữ lại làm giống. 

Ngựa Mông Cổ được huấn luyện sao cho ky sĩ có thể bắn 
cung đủ mọi hướng trong khi chạy nhanh và sao cho thật ổn 
định khiến cho xạ thủ không bị trở ngại. Một ưu điểm của tư 
thế đó là khi chạy nhanh con ngựa bao giờ cũng nhoài đầu 
về trước khiến cho cung thủ không bị vướng víu, có thể quay 
ngang quay dọc, trái phải một cách tự do. 

Quân đội Mông Cổ được chia thành từng đơn vị theo lối thập 
phân, mười người thành một đội, có các thập phu trưởng, 
bách phu trưởng, thiên phu trưởng trông coi. Mỗi người 
mang theo nhiều con ngựa để thay đổi và họ có thế tiến 
binh với tốc độ 100 dặm một ngày. Khi chiến đấu cũng như 
khi đi săn họ sắp thành đội hình để bao vây quân địch. Di 
động nhanh, biến trá và với chiếc cung mạnh, ky binh Mông 
Cổ có thể sát hại một địch thủ cách họ 100 đến 200 mét và 
vào thế kỷ thứ 13 trở thành một binh đội có ưu thắng tuyệt 
đối không nơi nào đương cự nổi. Họ lại học hỏi nhanh chóng 
kỹ thuật dụng gián (espionage) và chiến tranh tâm lý 
(psychological warfare) nên thủ đắc rất sớm những ưu điểm 
của những vùng bị chinh phuc nén càng lúc càng qui mô. Họ 
cũng rất biến trá, biết dùng nghi binh, dụ dich và thường tấn 
công bất ngờ. 

Đối với chiến mã, Ghenghis Khan có những qui luật nghiêm 
nhặt để dưỡng sức cho tọa ky. Ngựa phải được hoàn toàn tự 


do, không yên cương, không rang móm, không chó đồ nặng 
và chỉ được thắng giàm vào giờ phút cuối cùng trước khi 
xung trận. Những ai vi phạm bị chém đầu ngay tức khắc. 
Ngoài việc dùng trong chiến đấu, ngựa còn đóng một vai trò 
quan trọng trong việc truyền tin. Theo Marco Polo, một 
người Ý làm việc trong triều đình nhà Nguyên 17 năm thì tin 
tức, lệnh lạc có thể truyền đi khắp nơi trong lãnh thổ chỉ mất 
vài ngày. Nhà Nguyên cho dựng hơn một vạn dịch trạm, 
cách nhau từ 40 đến 48 km dọc theo những trục lộ giao 
thông chính. Mỗi dịch trạm đều có nuôi ngựa tốt và mỗi nơi 
do dân chúng sở tại phải cung đốn khoảng 400 ngựa khác, 
trong đó 200 con thả rong và 200 con hiện dịch sẵn sàng 
nhận lệnh để truyền tin. Ngoài ra còn một số trâu bò để 
chuyên chở những vật nặng và thuyền bè để di chuyển trên 
các thủy đạo. Trước khi đến trạm kế tiếp, người đưa tin phải 
rung chuông để bên kia sẵn sàng nhận tin và lên đường 
ngay lập tức, không chần chờ. Phương pháp này khiến cho 
lệnh lạc có thể được truyền đi trên 250 dặm (khoảng 400 
km) trong một ngày. 

Triều đình nhà Nguyên kiểm soát việc nuôi ngựa rất chặt 
chẽ, những ngựa trong dân chúng thường chỉ là ngựa thiến 
hay ngựa cái được pha giống với lừa để sinh ra con la, một 
loài vật vô tính, không sinh sản chỉ dùng trong chuyên chở 
và kéo xe. Ngựa tốt hầu hết là trong cung vua hay dùng vào 
dịch trạm. 

g/ Đời Minh 

Đến đời Minh, vai trò của con ngựa trong việc chuyên chở đã 
giảm vì thời đó thủy đạo tại Trung Hoa đã mở mang. Tuy 


vậy, triều đình mỗi năm phái nhập cảng khoáng 10,000 con 
ngựa giống từ bên ngoài và thường dùng trà để đổi lấy ngựa 
với các dân tộc miền Tây Vực. Trong khoảng 20 năm sau khi 
nhà Minh thành lập, họ đã có khoảng 1,600,000 con nhưng 
cũng chưa đủ dùng. Hỏa khí và thuốc nổ tuy cuối đời Minh 
đã được sử dụng trong quân đội như không hiệu quả lắm và 
không tiện dụng bằng cung nỏ khi ngồi trên lưng ngựa. 

h/ Đời Thanh 

Sang đời Thanh, người Trung Hoa lại bị cai trị bằng một dân 
tộc miền Bắc vốn dĩ quen thuộc với cưỡi ngựa bắn cung 
không khác gì người Mông Cổ. Người Mãn Châu (tức Nữ 
Chân) vốn không phải là dân du mục mà vốn sống bằng săn 
bắn, nông nghiệp, đánh cá nhưng sau đó bị người Khất Đan 
cai trị và đã học được thuật ky mã và thuật bắn cung. 

Khi họ chiếm được Trung Hoa, những vua đầu tiên đã nổi 
tiếng là minh quân và thành lập được một đế quốc hùng 
cường. Họ cũng duy trì được một lực lượng ky binh thiện 
chiến. Những vua nhà Thanh cũng nhiều người có tài dùng 
binh, giỏi cưỡi ngựa, điển hình là vua Khang Hi (1661-1722) 
là một hoàng đế có tài, từng nhiều lần thân chinh đánh giặc. 
Vua Càn Long (1736-1795) là người rất thích tuấn mã nên 
các quốc gia Tây Vực thường chọn ngựa tốt đem tiến cống. 
Ngoài Giuseppe Castiglione (Lang Thế Ninh), một họa gia 
cũng thuộc dòng Jesuit là Jean-Denis Attiret đã để lại mười 
bức tranh vẽ mười con tuấn mã của vua Càn Long. 

Các vua nhà Thanh cũng hay tổ chức những buổi săn bắn để 
tập luyện cho binh sĩ, vừa cưỡi ngựa, vừa bán cung. Chỉ đến 
thế kỷ thứ 19, khi các nước Âu Tây đã phát triển nhiều về 


các loai vü khí mói, ky binh Trung Hoa mói khóng cón hüu 
hiéu. 


Nguyén Duy Chính 
VO NGUA VÀ CÁNH CUNG 
Il/ CÁNH CUNG 


Cây cung có lẽ là một trong những khí giới phó thông nhất 
của loài người. Dường như bất cứ dân tộc nào, bộ lạc nào 
khắp năm châu đều có cây cung. Thành thử chúng ta không 
thể biết được nguyên thủy nó từ đâu. Ở Trung Hoa cũng như 
ở Việt Nam, cung nỏ đã xuất hiện trong những truyện thần 
thoại như truyện Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời hay truyện 
chiếc nỏ thần của An Dương Vương. 

Khổ nỗi cung nỏ cũng như tên đều dễ bị hủy hoại theo thời 
gian nên ít khi người ta tìm được một cây cung còn nguyên 
vẹn của thời xưa. Cây cung cũ nhất mà người Trung Hoa tìm 
thấy vào khoảng thời Chiến Quốc mặc dầu chữ viết đã đề 
cập đến loại binh khí này từ thế kỷ thứ 15 trước TL trên 
những xương thú hay mai rùa. 

A/ Cung Liên Hợp 

Cây cung dùng trong chiến trận không phải chỉ làm bằng gỗ 
mà ghép thêm sừng và gân (sinew), dán bằng a dao (keo 
nấu bằng xương). Vì a dao có thể bị chảy khi dính mồ hôi 
nên người ta cố gắng tránh tiếp xúc với lòng bàn tay, chỉ khi 
nào dương cung mới phải chạm vào và có thể có một mảnh 
đúc bằng đồng để bảo vệ. 

Theo John Keegan, chiếc cung đó được chế tạo như sau: 

... Cung liên hợp (composite bow) bao gồm một thanh gỗ 
mỏng (slender strip of wood) - có khi là nhiều thanh được ép 


lại với nhau - ma phần lung (phía ngoài) được dán sát vào 
một sợi gân động vat dẻo suốt chiều dài, còn phần bung 
(phía trong) thì dát bằng những thanh sừng, thường là sừng 
bò rừng (bison). Keo được nấu bằng gân trộn với da (a dao), 
thêm một phần xương và da cá và phải mất hơn một năm 
mới khô hẳn và được trét trong những nhiệt độ và ẩm độ 
thật chính xác ... rất nghệ thuật cả về việc chế tạo lẫn thực 
hiện, phần lớn trong một phương thức thần bí, bán tôn 
giáo.”[22] 

Cung liên hợp khởi thủy gồm năm mảnh gỗ mộc hay gỗ ép - 
phần tay cầm ở trung tâm, hai cánh cung, và hai ngọn cung. 
Những mảnh này sau khi đã được ráp lại với nhau sẽ được 
chưng trong hơi nước để uốn thành một vòng cung, ngược 
chiều với khi căng giây, và những lớp sừng mỏng sẽ được 
dán vào bụng. Cây cung lại được bẻ tiếp tục cho thành một 
vòng tròn và dây gân sẽ được dán vào lưng. Cây cung cứ 
được giữ như thế cho đến khi nào tất cả mọi bộ phận dính 
chặt với nhau thì mới tháo ra và căng giây thử lần đầu. 

Căng một cây cung liên hợp đòi hỏi cả sức mạnh lẫn khéo 
léo. Sức kéo, thường thường tính bằng pounds[23], khoảng 
chừng 150, trong khi cung làm bằng gỗ non chỉ cần độ vài 
pounds thôi.[24] 

Cho đến nay, các học giả vẫn tranh luận về loại cung liên 
hợp này có từ bao giờ và người ta đoán rằng có lẽ đã xuất 
hiện từ thiên niên kỷ thứ ba trước TL. Tuy nhiên việc chế tạo 
nên một kiểu cung như thế hẳn là không phải ngày một 
ngày hai và cũng như chiếc xe ngựa, một dụng cụ phức tạp 
hẳn đã qua nhiều thời kỳ thử nghiệm kéo dài hàng chục 


nám, có khi hàng máy trám nám khóng chüng. 

Cung liên hợp đó còn được dùng cho mãi đến tàn thé ky thứ 
19 trong Bát Kỳ Quân của nhà Thanh và chỉ được thay thế 
khi thấy cung tên không thể nào chống được với súng đạn 
của người Âu Tây. 

Trong khi đó, tới thời Trung Cổ, người Âu Châu tuy cũng áp 
dụng cách uốn cung ngược nhưng lại dùng cung dài và chỉ 
sử dụng được khi xạ thủ đi bộ. Trái lại, cung liên hợp ngắn, 
khi giương lên chỉ dài khoảng từ đầu đến ngang lưng người 
bắn rất thích hợp cho chiến xa hay cưỡi ngựa. Nói tóm lại 
cung liên hợp là phương pháp để tăng cường tụ lực và sức 
đàn hồi mà một loại vật liệu riêng ré không thể có được. Đó 
là một phát kiến kỹ thuật của dân sa mạc rồi được người 
Trung Hoa bổ túc thành một kỹ thuật phức tạp và thành một 
võ khí lợi hại trong nhiều thế kỷ và được chép thành kinh 
điển. 

Cung liên hợp bắn một mũi tên ngắn và nhẹ - tốt nhất là 
khoảng một ounce (chừng 30 gram) - nhưng nhắm ở khoảng 
300 m vẫn chính xác, có thể xuyên qua áo giáp trong 
khoảng 100 m. Vì nhẹ nên xạ thủ Mông Cổ mang được đến 
50 mũi tên và có thể bắn như mưa vào phía địch mỗi khi tấn 
công.[25] 

Theo sách vở muốn làm được một cây cung phải mất bốn 
năm, từ việc tìm kiếm vật liệu đến tạo hình, dán gân dán 
sừng và những thứ linh tỉnh khác, mỗi việc đều mất hàng 
năm mới qua giai đoạn kế tiếp. 

Cổ thư cũng phân biệt rõ ràng bảy loại gỗ dùng để làm cánh 
cung theo thứ tự: tốt nhất là gỗ chá (cudrania tricuspidata) 


tương tu nhu cay dâu, thứ đến là gỗ ý, rồi đến gỗ yém (dâu 
núi), gỗ cam, mộc qua[26] (chaenomeles lagenar), gỗ kinh 
(man gai) và sau cùng là tre. Nói chung phải là những vat 
liệu dẻo và có sức dàn hồi cao. Gỗ cũng phái kiếm loại gỗ 
già, gó nghe kêu, mau sam và không gần gốc, không có 
mấu, thớ phải thẳng. Gỗ phải cắt vào mùa đông khi cây 
đang thu liễm khí lực, chắc hơn vào mùa xuân, mùa hạ khi 
cây đang tăng trưởng. Trên lý thuyết thì như vậy nhưng thực 
tế cung chỉ chế tạo bằng tre già, thường được cắt vào mùa 
đông mà người ta cho rằng sẽ đỡ bị mối mọt. 

Sừng thú phải được cưa vào mùa thu, lúc đó sau mùa hè, 
thú vật no đủ, sừng chắc và phải thẳng, tránh loại sừng 
xoắn hay cong quẹo. Những con vật ốm yếu không thể lấy 
sừng vì hay bị rỗng và thớ không săn. 

Người ta cũng phân biệt sừng gần xương đầu thì dẻo và mỗi 
đoạn sừng lại dùng vào một mục đích, tùy theo màu sắc mà 
có cá tính khác biệt. Vấn đề là sừng phải đủ mềm để khỏi bị 
xước (splintering) nhưng lại cũng cần đủ cứng để khi giương 
cung có thêm lực. 

Keo (a dao) gắn cung phải đỏ và để lâu năm cho thấm vào 
các thớ gỗ. Mỗi loại da thú cho một loại keo khác màu và chỉ 
dùng da một số loài vật để gắn cung mà thôi. 

Gân cần những sợi dài, tước ra thành sợi rồi gắn vào cánh 
cung bằng keo. Gàn thường lấy dọc theo xương sống con bò, 
mỗi con bò có thé có được đến ba mươi lượng gân, phơi khô 
rồi mới tước nhỏ thành sợi, người du mục dùng làm dây 
cung nhưng người Hán chỉ dùng để tăng cường đạn lực của 
cánh cung. 


Cánh cung phái duoc cua doc theo thó gó, nhüng doan 
vướng mát phái bào nhán, uốn bằng cách ho trên lửa nhung 
không dé lửa quá già. Cung uốn và tẩm luyện đúng các sẽ 
rất dẻo dai, giương lên thì cong vòng nhưng khi tháo dây ra 
thì sẽ ngược trở lại như cũ. Cũng như thanh kiếm, chế tạo 
một cây cung tốt đòi hỏi sự khéo léo và kỹ lưỡng mà người 
chuyên môn bảo là đạt được tam quân (three balances) và 
cửu hòa (nine harmonies). Cung tốt cần sáu tiêu chuẩn: nhỏ 
nhưng mạnh, chắc chắn do thợ lành nghề chế tạo, không 
yếu di khi dùng lâu, trời nóng trời lạnh cũng không thay đổi, 
dây cung bật lên tiếng thanh, cung căng cứng và thẳng 
thắn. Nghệ thuật chế tạo cung tuy có những tiêu chuẩn từ 
lâu nhung mãi đến đời Nguyên mới được Đào Tông Nghi (Tao 
Zongyi) viết xuống thành kinh điển. 

Sau khi hoàn thành người ta treo cung lên cao, thường là 
trong bếp để cho những chất keo thấm vào thớ gỗ từ nửa 
tháng cho tới hai tháng. Hong khô xong mới đem xuống 
đánh bóng, trét thêm keo hay sơn. 

Theo Trịnh Chú, nghệ nhân phải biết tính toán, cánh cung để 
riêng sức kéo cần một thạch (khoảng 27.8 kg) thì khi thêm 
gân vào sẽ tăng lên hai thạch, thêm một lớp sừng lên thành 
ba thạch. Chế tạo một chiếc cung ba thạch, phải có chiều 
dài là ba thước (khoảng 90 cm). 

Muốn đo sức nặng của cung người ta treo quả cân vào dây 
cung cho đến khi tới đúng như khi giương cung. Cung cho 
người khỏe có thể tới ba thạch (120 cân), người yếu thì chỉ 
được hai thạch rưỡi hay hai thạch. Dưới nữa chỉ được một 
thạch rưỡi. 


Cung ché tao cho mỗi giai cấp, mỗi thứ bậc có độ dài khác 
nhau, cho nhà vua phái khoáng chüng 122 cm. Ngoài ra 
cung lại phái theo tác người, theo tính nét, theo sức lực. 
Nguoi tính tram khác vói nguói tính nóng, nguói map khác 
với người gầy, rat chi li tiểu tiết. Có loai chế tao dé tap bán 
hay san chim chóc, có loai dU manh dé bán xuyén qua giáp 
trụ. Người ta lai còn phân biệt cả những loai cung đã cũ, cán 
phải tái tạo, nếu thay gỗ có tên khác mà thay gân cũng có 
tên khác. 

Theo Thiên Công Khai Vật của Tống Ứng Tinh đời Minh, dây 
cung làm bằng tơ tằm, chập hai chục sợi làm lõi, sau đó mới 
dùng dây quấn chung quanh (như dây đàn hiện nay), chia 
thành ba khúc cách quãng nhau để khi không dùng đến thì 
gấp lại tiện việc cất giữ. Nơi dây cung dùng dể tra vào mũi 
tên người ta còn dùng da bò hay gỗ mềm dán vào gọi là 
“điếm huyền” (lót dây cung) để dây cung bật vào thân cung 
không bị hư. Ở nhiều nơi khác, dây cung thường làm bằng 
ruột thú vật phơi khô và sao tẩm. Người ta dùng ruột cừu, 
ruột dê, ruột hươu, ruột mèo ... làm dây cung. Cũng có khi 
người ta dùng dây gai bén lại nhung phải dùng một loại lá 
cây thoa lên cho các sợi gai tết lại với nhau. Những cung thủ 
Mông Cổ và ky binh bao giờ cũng mang theo một hay nhiều 
bộ dây để phòng hờ. 

Cánh cung như vậy đã trở thành một sản phẩm phức tạp, kỹ 
thuật cao. Thành thử việc bảo trì cũng rất chi tiết. Xa thủ 
không thể để cung bị ướt hay ở nơi ẩm thấp, cũng không 
được hơ trên lửa cho khô và có lẽ đây cũng là một trong 
những yếu tố mà vó ngựa Mông Cổ phải chùn bước ở 


phương nam nơi khí hậu nóng và ám, có những con mua lũ 
kéo dài nhiéu ngày. 

B/ Cung Bán Dan va Nỏ 

Ngoài chiếc cung được coi nhu vũ khí chính yếu có tác dung 
sát hại tầm xa của người xưa, chúng ta không thể không 
nhắc đến loại cung bắn đạn và nỏ. 

Cung bắn đạn (hay hoàn - pellet) nhiều người cho rằng còn 
được sử dụng trước cả cung. Trên nhiều mảnh giáp cốt văn 
có vẽ hình chiếc cung không có tên nhưng được hiểu như 
dùng để bắn đạn. Cung bắn đạn thường nhỏ và yếu, khi kéo 
dây thường kéo lệch ở một bên (cả về phương hướng lẫn vị 
trí trên sợi dây) chứ không phải ở giữa và nhắm sao cho viên 
đạn bay ra không trúng tay cầm. Thành thử bắn đạn còn 
khó hơn bắn cung dùng tên[27]. Người ta dùng đạn để bắn 
chim và thường chỉ làm chúng bị thương ngõ hầu bắt sống 
đem về nuôi. 

Chiếc nỏ được đề cập đến từ thời Xuân Thu và nhiều văn thơ 
đã nhắc đến những bộ tộc thiểu số dùng nỏ trước cả đời 
Chu. Đến thời Chiến Quốc, người Trung Hoa đã xây dựng 
nhiều đội quân chuyên dùng nỏ. Nỏ dễ sử dụng và ít phải 
tập luyện hơn, lại có thể dùng toàn thân để giương (người 
lính đạp hai chân lên cánh nỏ, hai tay cầm dây kéo). Tuy nỏ 
bắn chính xác nhưng có cái bất tiện là chậm hơn giương 
cung. Thành thử khi dùng nỏ, quân đội thường phải chia 
thành ba nhóm chia ra ba nhiệm vụ, giương nỏ, lắp tên và 
phát xạ thì mới có thể bắn liên tục. 

Nỏ chia ra làm hai loại, lớn và nhỏ. Loại nhỏ còn gọi là thủ 
nỗ dùng cho ky binh hay bộ binh cầm. Loại lớn phải để trên 


một cái giá gỗ sức bán manh hơn nhưng từ đời Minh thi 
người ta không còn dùng nỏ lớn nữa mà thay bằng súng 
thần công. Đời Tống có Thần Tí Nỗ ghi trong Mộng Khê Bút 
Đàm của nhà khoa học trứ danh Thẩm Quát và Khác Bich 
Nỗ có thể bắn hai hoặc ba mũi tên một lượt. Ngoài ra còn có 
nỏ Gia Cát Lượng là loại bắn được mười mũi tên liên tiếp 
nhưng uy lực rất yếu chỉ ra xa độ hai chục bước nên được 
dùng trong dân gian để bắn kẻ trộm.[28] 

Việc sử dụng nỏ trong quân đội rất có thể liên quan đến việc 
người Trung Hoa biết đúc đồng để dùng làm lẫy. Lẫy nỏ là 
một bộ phận cơ khí nhỏ cần bền bỉ nên khi đúc bằng đồng 
sẽ tốt hơn làm bằng gỗ. Gần đây người ta đã tìm thấy những 
dụng cụ bằng đồng tại Đông Nam Á có niên đại còn cao hơn 
cả tại Trung Hoa đến mấy trăm năm,[29] cũng như kỹ thuật 
đúc đồng của các dân tộc sống ở miền nam (kể cả Việt 
Nam) thời cổ có nhiều điểm vượt trội và Taylor cũng cho 
rằng nỏ là do những dân tộc ở miền nam Thái Bình Dương 
(Austroasiatic peoples) truyền sang Trung Hoa vào khoảng 
thế kỷ thứ ba, thứ tư trước TL.[30] Phát kiến đó có điểm phù 
hợp với truyền thuyết của nước ta về chiếc lẫy nỏ của An 
Dương Vương. Cũng theo Stephen Selby, người ta đã đào 
được lẫy nỏ bắn liên châu tại mộ thời Chiến Quốc ở Tần Gia 
Chủy, tính ra thì cũng xuất hiện đồng thời với chiếc nỏ thần 
ở nước ta. 

Trước đây nhiều học giả vẫn cho là truyện nỏ thần có thể chỉ 
là một huyền thoại xuất phát từ Trung Hoa nhiều thế kỷ sau 
khi nước ta bị Bắc thuộc[31] để giải thích những biến 
chuyển chính trị tại phương nam mà họ không biết rõ. Thế 


nhưng những di chi mới dao được cho thay rang người Việt 
đã biết dùng nỏ từ thời xa xưa có thể còn trước cả người 
Tàu[32]. Các nhà khảo cổ Việt Nam đã tìm thấy hàng vạn 
mũi tên đồng ở Cầu Vực năm 1959 chứng tỏ tổ tiên chúng ta 
đã có những loại vũ khí sát thương lợi hại từ hơn 22 thế kỷ 
trước.[33] Ngoài ra cũng còn đào được hai lẫy nỏ bằng đồng 
tại Bắc Việt Nam.[34] 

Hay là người Việt thời đó đã biết dùng nỏ liên châu trong 
thời chiến nhưng vì tính chất sát hại cao của võ khí này nên 
cấm sử dụng trong thời bình? 

Hay là Thục Vương đã cất những bộ phận nó ở nhiều noi 
khác nhau và những chiếc lẫy nỏ bằng đồng bị gián điệp của 
Triệu Đà vô hiệu hóa nên khi lâm trận loại vũ khí chiến lược 
này không còn sử dụng được? 

Nếu quả thực sự có truyện My Châu - Trọng Thủy thì đó 
cũng vẫn là những nghi vấn lịch sử mà chúng ta chưa hiểu 
nổi. 

C/ Tên 

Nói đến cung không thể không nói đến tên. Theo Thiên Công 
Khai Vật, tên ở miền bắc (Trung Hoa) thường làm bằng hoàn 
liễu (một loại lau), ở miền nam thì vót bằng tre còn ở ngoài 
sa mac thì dùng gỗ hoa[35]. 

Đầu mũi tên (thốc) thường làm bằng kim khí hoặc bằng 
xương thú, có khi bằng đá gắn vào cán sao cho trọng tâm ở 
vào vị trí 1/3 hay 2/5 của chiều dài mũi tên (tính từ mũi 
nhọn). Tên bắn chim thì có trọng tâm 3/7. Sách vở và di chỉ 
khảo cổ tìm thấy đến mấy chục loại mũi tên hình dáng to 
nhỏ khác nhau, mỗi loại mũi dùng vào một mục tiêu riêng 


biệt. Người Mông Cổ đúc hình lá đào, người Hán lại đúc hình 
ba cạnh. 

Để định phía nào là đầu, phía nào là cán người ta thường vót 
tên rồi thả xuống nước để xem tỉ trọng. Mũi tên khi bắn ra 
không chạy thẳng mà phải mất một quãng lượn lên lượn 
xuống theo hình sine[36] và nếu độ đàn hồi của mũi tên 
không đều, mũi tên bay ra sẽ không chính xác. Chính vì thế 
vót tên cũng là một kỹ thuật nhiều công phu. Tuy nhiên đi 
sâu vào tiểu tiết sé quá chi li nên chúng tôi không dé cập 
đến. 

Mũi tên bay ra nhanh chậm thẳng cong là do lông chim gắn 
ở đuôi. Lông chim điêu là tốt nhất, chim ưng thứ nhì, diều 
hâu thứ ba. Người mình thì dùng lông ngỗng, lông vịt. Người 
ta bảo rằng điêu vũ tiễn không bị cản gió, nhanh lại thẳng, 
còn phương nam dùng lông ngỗng hay bị lệch hướng. 

Cưỡi ngựa cũng như bắn cung đã trở thành một đạo (cung 
đạo) và Khổng Tử đã đề cập đến trong lục nghệ (lễ nhạc xạ 
ngự thư số). Bắn cung đứng dưới đất đã rắc rối mà bắn cung 
trên lung ngựa còn phức tap hơn nhiều. Có rất nhiều kỹ 
thuật khác nhau khi giương cung, buông tên, bắn tên trên 
lưng ngựa, bắn thẳng, bắn ngang, bắn dưới bờm ngựa, bắn 
ngược trở về sau, bắn khi đứng trên bàn đạp ... với rất nhiều 
qui luật chặt ché mà người Trung Hoa đã qui dinh trong sách 
vở. Một cung thủ hay một ky binh ít ra cũng có những dụng 
cụ sau đây: bao đựng tên, tên các loại, cung, hộp đựng dây 
cung phòng hờ, bao đựng cung và nhẫn bảo vệ ngón tay cái. 
Người Mông Cổ dùng ngón tay cái để kéo dây và muốn tránh 
da thịt trực tiếp cọ sát với dây cung họ dùng một chiếc nhẫn 


bao ngón tay cái (chí co). Chiéc nhán dó có thé làm báng 
da, xuong, süng, gó, ngoc ngà hay kim loai. 

Trong lich sử và truyền thuyết nhiều xa thủ, cung thủ nhu 
Hau Nghé, Bang Móng ban mát trói, Duóng Do Co bách bó 
xuyén duong, Là B6 Vién Món xa kích... dá dugc nhác dén 
mot cach than ky. 


Nguyén Duy Chính 
VÓ NGUA VÀ CÁNH CUNG 
III/ VO NGUA MONG CÓ VÀ CUÓC NAM CHINH 


A/ Sơ Lược Lịch Sử Mông Cổ Chinh Phuc Trung Hoa 

Ké từ năm 1206, khi Genghis Khan được các bộ lạc Mông Cổ 
tôn lên làm Đại Hãn (gurkhan) có nghĩa là chúa tể của các 
bộ lạc. Khi đó người Mông Cổ chỉ chừng một triệu rưỡi nhưng 
Genghis Khan đã tập trung được lực lượng ngoài các chiến sĩ 
từ 14 đến 60, ngay cả đàn bà trẻ con cũng được dùng trong 
các lực lượng hậu cần, tiếp liệu. Người Mông Cổ thiện chiến 
vì được huấn luyện ngay từ khi còn bé: 

... Khi lên ba, một đứa trẻ đã duoc me dạy cưỡi ngựa bằng 
cách buộc nó lên lưng ngựa. Độ một năm sau nó có được 
chiếc cung tên đầu tiên. Khí hậu trên thảo nguyên gió lộng, 
mùa hè thì nóng cháy da, mùa đông thì lạnh thấu xương bắt 
nó phải tự tồn. Nó có thể đi liên tiếp mười ngày không một 
bữa ăn, chỉ sống bằng sữa khô hay sữa lên men cùng với thịt 
bò hay thịt cừu. Nếu cần nó có thể rạch một mạch máu 
ngay trên cổ con ngựa đang cưỡi để hút máu.[37] 

Những chiến sĩ của Genghis Khan phải trung thành tuyệt 
đối, nếu cần phải hi sinh tính mạng cho chủ. Genghis Khan 
xâm lăng Trung Hoa trước hết nhưng bị chặn lại và phải 
chuyển quan chiếm lãnh các nước chung quanh trước rồi 
dùng dân chúng và quân sĩ các nước này tiến trước làm bia 
đỡ đạn. Chính vì thế, khi sử sách chép những số lượng dùng 
trong các cuộc xâm lăng, lực lượng Mông Cổ chỉ là một phần 


còn da số là dân bản xứ bị xua lén thí mang. 

Genghis Khan chết năm 1227, hai năm sau hội đồng hoàng 
tộc mới dé cử được người con ông ta là Ogodei lên kế vị. 
Ogodei chiếm được miền bắc Trung Hoa và quân Mông Cổ 
bành trướng qua tận Trung Đông và Đông Âu, đi đến đâu 
chém giết và tàn sát một cách dã man đã tạo nên những ấn 
tượng kinh hoàng trong lịch sử. Ogodei chết năm 1241, con 
là Guyug lên thay. Guyug chết năm 1248 và nhờ sự khôn 
khéo của Sorghaghtami Beki (vợ Tolui, con trai út Genghis 
Khan), con trai của Tolui là Mongke lên kế vị năm 1251 và 
khi ông ta chết năm 1260 thì em là Kublai lên thay. 

1/ Chiếm đóng Trung Hoa 

Đến lúc này, người Mông Cổ đã chinh phục một nửa Trung 
Hoa, chiếm cả Đại Lý (Vân Nam ngày nay) và các nước lân 
cận như Thổ Phón, Tây Hạ, tới sát biên giới nước ta. 

Trong khi Genghis Khan chủ trương bành trướng và tắm máu 
những nơi nào kháng cự lại thì Kublai Khan tương đối có 
sách lược văn hóa lâu dài hơn. Ông chủ trương thành lập 
một đế quốc với sứ mạng thiên tử, xây những lâu đài hùng 
tráng ở Đại Đô (Bắc Kinh) và tương đối mềm dẻo hơn trong 
việc chinh phục. Tầng lớp quí tộc và tướng lãnh Mông Cổ khi 
đó đã bắt đầu hội nhập với văn minh Trung Quốc và thực 
hành nhiều định chế của dân định cư, khác với nếp sống cố 
hữu của dân du mục. 

Một trong những câu hỏi nhiều người thường nêu ra là tại 
sao người Mông Cổ lại có thể chinh phục được những khu 
vực rộng lớn như thế mà không đâu đương cự nổi? 

Đứng trên phương diện phát triển, con ngựa và cánh cung 


đều là những kỹ thuật tối ưu của thời đó. Trong khi những 
đoàn quân khác bị hạn chế bởi tốc độ, phần lớn là bộ binh, 
tuy có ngựa hay voi nhưng chỉ là một số ít, nặng phần trình 
diễn hơn là thực lực chiến đấu, người Mông Cổ đã đào tạo 
được một đội ngũ thần kỳ, người và ngựa là một. 

Những con ngựa đó được các chiến sĩ nuôi dưỡng trực tiếp 
từ khi còn nhỏ, ngoan ngoãn và thân cận. Họ có thể ngồi 
liên tiếp trên lung ngựa mười ngày liền, ăn ngủ trên đó. Nếu 
cần ho cắt thịt để dưới yên để cho thịt được "dán" mềm rồi 
ăn sống[38]. Mỗi chiến sĩ thường mang theo một đàn (có khi 
đến 18 con) để thay đổi khi cần nên tốc độ di chuyển của họ 
rất nhanh khiến cho nhiều nơi thấy họ ào ào kéo tới tưởng 
như thiên binh thần tướng trên trời đổ xuống. Ngựa Mông Cổ 
lại dễ nuôi, chỉ ăn cỏ cũng sống được nên vấn đề binh lương 
tiếp liệu giảm thiểu hẳn. Chiến sĩ Mông Cổ nếu cần có thể 
uống máu, ăn thịt tọa ky của mình nên quân đội không phải 
cồng kềnh những binh đội phụ thuộc, hoàn toàn có thể tập 
trung để chiến đấu trong khi quân đội những nơi khác chỉ sử 
dụng thực sự vào khoảng 1/3 nhân lực. Quân Mông Cổ lại 
sinh sống rất giản dị, thường bằng những lều có thé di 
chuyển bằng xe, không phiền toái như nhiều quân đội khác. 

Người Mông Cổ lại biết tổ chức quân đội thành những đội 
hình (formation), giáp công nhiều mặt khiến cho địch thủ 
không biết đường nào mà chống đỡ. Họ học hỏi được nhiều 
chiến thuật, chiến lược của các nước bị chinh phục và nhất 
là sử dụng những kỹ thuật mới. Nhiều chuyên viên Trung 
Đông, nhất là những người Muslim, lúc đó là cao điểm của 
khoa học thế giới đã được điều động trong những cuộc tấn 


cóng, dién hinh là Dai Ly và Thó Phón nén dén nay ván cón 
sóng rai rác trong khu vuc Nam Trung Hoa. Khi tán cóng vay 
hãm thành Tương Dương, hai kỹ su Iraq rất nổi tiếng là Ala 
al Din và Isma'il đã đóng góp rất nhiều. Theo sử sách họ đã 
sử dụng những loại vũ khí chiến lược khác như tháp di 
chuyển, máy ném đá và cả địa lôi để công thành. Khi chiếm 
được nước Kim thì họ học được cách dùng hỏa tiễn và khi 
chiếm được Trung Hoa thì lại có thêm một đội hải thuyền 
hùng hậu. 

Mặc dầu vũ khí của họ có nhiều loại, kể cả gươm giáo, búa, 
lao nhưng chủ yếu vẫn là cây cung. Họ có thể bắn cung từ 
nhiều góc độ, xoay chuyển ngang dọc trên lưng ngựa, và 
vẫn sử dụng một cách điêu luyện khi phóng ngựa với tốc 
độc cao. Phối hợp tầm xa và sự di chuyển, uy lực của một 
đội quân Mông Cổ tăng theo lũy tiến. Chính vì thế người ta 
đã kết luận rằng vào thế kỷ 12, 13 quân Mông Cổ bao gồm 
những phát kiến quân sự cao cấp nhất, kết hợp được nhiều 
kỹ thuật và tinh hoa khác nhau. Họ cũng biết chế tạo những 
bộ áo giáp rất tiện dụng bằng da và kim loại. Cây cung như 
đã trình bày, không phải chỉ là một đoạn tre hay gỗ được vót 
ra mà là một kết hợp kỹ thuật có nhiều ưu điểm, gọn nhẹ 
mà mạnh. Cung tên vẫn còn được sử dụng mãi về sau vì 
súng ống trong giai đoạn đầu bất tiện và không linh động 
bằng. 

Chính vì thế, nghiên cứu về đế quốc Nguyên Mông cho đến 
nay vẫn là một đề tài được nhiều học giả quan tâm. 

Người Mông Cổ chinh phục Trung Hoa chia ra làm ba thời kỳ: 
a/ Thời kỳ đầu đánh chiếm nước Kim[39] là một chiến dịch 


khá dài và hao tón vi nuóc Kim khi dó cüng là mót quóc gia 
hùng manh có nhiều kỹ thuật cao. Người Mông Cổ chi tháng 
thế khi đã áp dụng được một số học hỏi mới trong cách vây 
hãm và công đả thành trì, kể cả việc dùng thuốc nổ. 

b/ Khi tiến xuống miền Nam Trung Hoa, người Mông Cổ gặp 
phải một khu vực hoàn toàn khác hẳn. Văn hóa Trung 
Nguyên đã đạt tới một thời kỳ thịnh vượng cao điểm trên 
nhiều mặt, dân chúng đông đúc, đất đai màu mỡ. Việc tiến 
đánh nhà Tống kéo dài đến 43 năm trong khi vẫn phải cầm 
cự ở nhiều nơi khác chưa hoàn toàn ngã ngũ. Cuộc chiến 
kéo dài và người Mông Cổ đã thiết lập một căn cứ địa ở 
Qaraqorum theo khuôn mẫu kinh đô, mặc dù có nhiều bất 
tiện, nhất là đường sá xa xôi cách trở. 

Ngay giữa thời ky đó, Dai Han Ogotai từ tran khiến cho 
người Mông Cổ đánh lẫn nhau tranh giành địa vị. Mongke lên 
làm Dai Han, em trai là Hulegu cai trị vùng Trung Đồng còn 
Kublai chỉ huy quân lực vùng bắc Trung Hoa. Kublai được chỉ 
định đi vòng qua phía Tây tấn chiếm Đại Lý (tức Nam Chiếu 
trước đây) là một quốc gia bao gồm nhiều bộ lạc cùng giống 
với những người thiểu số miền bắc nước ta ngày nay để bao 
vây nhà Tống từ hai mặt bắc và tây.[40] Họ chia quân ra bốn 
mặt đánh vào, Monke từ tây bắc, Kublai từ chính bắc, 
Uriyangkhadai từ tây nam và một đạo quân khác từ chính 
tây. Đại Hãn Monke bất ngờ từ trần năm 1259 khiến cho 
chiến dịch phải tạm thời ngừng lại và Kublai phải quay về 
Mông Cổ để hội đồng hoàng tộc (quriltai) tuyển chọn Đại 
Han. 

c/ Những tranh chấp giữa Kublai và người em Arik-boke 


khién cho óng phai quyét dinh thành lap triéu Nguyén nam 
1260 và lên ngôi lấy hiệu là Nguyên Thé Tổ. Kể từ lúc nay, 
đế quốc Mông Cổ chia ra hai vùng, phía Trung Đông do em 
trai của Kublai là Hulegu cai trị, phía đông là lãnh thổ nhà 
Nguyên. 

Năm 1264, Kublai Khan lại tiếp tục chiến dịch còn bỏ dở là 
thanh toán nốt phần còn lại của nhà Tống. Dưới tay ông ta 
có hai đại tướng lừng danh là Bayan Temur, con trai của 
Uriyangkhadai[41] người Mông Cổ và Arigh Khaya[42], người 
Uighur (Hồi Hột hay Đột Quyết). Người Mông Cổ bị nhiều trở 
ngại trong việc hành quân ở miền nam Trung Hoa và phải 
tuyển một người Hán để điền khuyết, nhất là bộ binh. 

Bayan vây hãm thành Tương Dương (Hsiang-yang) trong 
nhiều năm liền. Thành này do một viên tướng nhà Tống là 
Lữ Văn Hoán (Lu Wen-huan) kiên trì chống giữ. Thành Tương 
Dương nằm bên cạnh giòng sông Hán và người Mông Cổ 
phải vận dụng nhiều kỹ thuật mới để công thành, kể cả đại 
pháo. Nhiều chuyên gia các nơi được đưa đến để yểm trợ kỹ 
thuật, trong đó có các kỹ sư từ Triều Tiên, bắc Trung Hoa và 
cả tận Ba Tư. 

Tới tháng ba năm 1273, thành Tương Dương bị phá vỡ, Lữ 
Văn Hoán phải đầu hàng. Quân Mông Cổ liền tiến xuống vây 
hãm kinh đô nhà Tống ở Hàng Châu. Kinh đô lúc đó rất trù 
phú, dân chúng vào khoảng hơn một triệu với nhiều dinh 
thự, phố xá sâm uất, lại thêm một hệ thống kinh đào và 
12,000 cây cầu bắc ngang.[43] 

Năm 1274, vua Độ Tông nhà Tống từ trần, mấy tháng sau bà 
Thái Hậu (nhiếp chính một thiếu quân - vua Cung Tông) 


dành phái giao ấn tính đầu hàng dé tránh một cuộc tàn sát 
tuong tu nhu ở Chương Chau hai nam trước đó. Tuy nhiên 
còn một số thần tử vẫn tiếp tuc chiến đấu ở miền rừng núi 
phía nam, tôn phó hai ông vua nhỏ (Đoan Tông và Binh Dé). 
Năm 1279, sau tràn đại chiến hỏa công với hơn 200,000 
quân và 1000 chiến thuyền bị hoàn toàn thất bại, nhà Tống 
chấm dứt. Một số tàn quân chạy sang hàng nhà Trần. 

2/ Những chiến dịch xâm lăng khác 

Sau khi lấy được toàn bộ Trung Hoa, người Mông Cổ đã lên 
đến cao đỉnh của lực lượng, ngoài một số lượng quân sĩ đông 
đảo - trong đó một số đông là quân nhà Tống về hàng - và 
cũng biết thêm những kỹ thuật chiến đấu mới vì đã có nhiều 
thợ giỏi từ Trung Đông và Trung Hoa. Người Mông Cổ còn 
tiếp tục nhiều đoàn quân viễn chinh khác nổi tiếng nhất là 
hai lần tấn công Nhật Bản. Một hạm đội hàng trăm chiến 
thuyền và hơn bốn vạn quân được điều động năm 1274, tuy 
đã đổ bộ được lên vinh Hakata nhưng vì thời tiết xấu lại phải 
lui ra. Một trận bão tiếp theo làm đắm hơn 200 chiến 
thuyền, 13,000 người bị chết đuối khiến quân Mông Cổ phải 
rút về. 

Bảy năm sau, khi nhà Nguyên đã hoàn toàn chỉnh phục được 
Trung Hoa họ lại tập trung được hơn một nghìn chiến thuyền 
và đem 170, 000 quân chia làm hai cánh nam bắc tấn công 
vào Nhật Bản một lần nữa. Hai bên giao chiến từ tháng 6 
đến tháng 8 năm 1281 chưa phân thắng bại. Đến giữa tháng 
8, 1281 một trận bão khác nổi lên khiến cho hai đạo quân 
của nhà Nguyên lại bị tổn thất nặng nề. Từ đó, người Mông 
Cổ bỏ ý định bành trướng ra phía biển đông mà quay về tập 


trung lực lượng đánh vào Chiêm Thanh (Champa), Đại Việt, 
và Diến Điện (Burma) ở phương nam nhưng đều thảm bại. 
Nhiều sử gia cho rằng mặc dù những cuộc chinh phạt ở miền 
nam không mấy rực rỡ nhưng thực tế người Mông Cổ phải 
khó khăn gấp bội các cuộc tiến quân như vũ bảo trước đây 
vì phải chiến đấu không những với các dân tộc ở bán đảo 
Đông Nam Á mà kẻ thù chính yếu của họ chính là khí hậu 
khắc nghiệt, núi rừng hiểm trở và phải tổ chức những đường 
dây tiếp liệu rất qui mô. Vì sử sách chép mỗi nơi một khác 
nhưng nếu chỉ nhìn vào những người chỉ huy các đoàn quân 
này như Uriyangkhadai, Arigh Khaya ... đều là những tướng 
lãnh hàng đầu của nhà Nguyên thì chắc chắn những chiến 
dịch đó không phải nhỏ. Dẫu rằng sau cùng các quốc gia 
này vẫn phải thần phục và triều cống người Mông Cổ nhưng 
thực tế vó ngựa của đoàn quân bách chiến đã bị chặn đứng 
mà thành lũy điển hình chính là quân dân nhà Trần của nước 
ta. 

B/ Chiến Thắng Của Đại Việt 

1/ Bối cảnh sinh hoạt 

Những sử gia đã đưa ra nhiều lý do chủ quan và khách quan 
để giải thích hiện tượng người Mông Cổ thất bại tại Việt 
Nam. Có người thì cho rằng khả năng quân sự và tình đoàn 
kết dân tộc của người Việt Nam là yếu tố chính trong khi 
cũng có người lại nhấn mạnh đến tài lãnh đạo của những 
danh tướng triều Trần. 

Có lẽ là người Việt ai ai cũng hãnh diện về ba lần đánh 
thắng quân Nguyên (chưa kể một lần đánh bại một phái 
đoàn của Sài Thung đưa Trần Di Ái về nước năm 1282). Tuy 


nhiên sử thé giới dường như không biết đến (hoặc biết rất ít) 
về những chiến thắng này, còn quốc sử chép theo lối biên 
niên nên chỉ ghi những sự kiện chính yếu mà không để cập 
gì đến những chỉ tiết và bối cảnh xã hội. Hơn thế nữa, tầm 
nhìn của các sử gia thời trước dẫu sao cũng hạn chế trong 
phạm vi địa phương và chưa có những tác giả nghiên cứu 
qui mô về giai đoạn này. 

Có lẽ công trình đáng kể nhất của thời cận đại viết về giai 
đoạn này là tác phẩm của Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm 
(Hưng Đạo Vương, Saigon 1950) và của Hà Văn Tấn và 
Phạm Thị Tâm (Cuộc Kháng Chiến Chống Xâm Lược Nguyên 
Mông thé ky XIII, nxb Khoa Học Xã Hội Hà Nội 1972)[44] 

Vào thế kỷ thứ 13, nước ta chỉ là một quốc gia rất nhỏ ở 
vùng Đông Nam Á, diện tích kém xa những nước lân cận như 
Khmer hay Pagan (Miến Điện ngày nay) và có lẽ cũng chẳng 
hơn nước Chiêm Thành. Người Việt tập trung ở vùng lưu vực 
sông Hồng Hà (khi đó một phần lớn vùng duyên hải còn là 
đầm nước mặn) và một vài tỉnh cận nam thuộc vùng Nghệ 
Tĩnh ngày nay. Dân số chỉ độ 2 đến 3 triệu người. 

Về phương diện kinh tế, Đại Việt không phải là một khu vực 
màu mỡ nhưng về phương diện địa lý chính trị chiến lược thì 
lại quan trọng mà nhà Nguyên chủ trương tấn công để làm 
bàn đạp chiếm các đảo ở miền nam Thái Bình Dương và đế 
quốc Khmer (khi đó gọi là thời kỳ Angkor kéo dài từ thế kỷ 
thứ 9 đến thế kỷ thứ 15 TL) rồi sau đó đánh vào Ấn Độ theo 
nhiều mặt giáp công. Thành thử nước ta trở thành một 
miếng xương chặn ngay cổ họng đường tiến quân mà nhà 
Nguyên phải tính đến. 


Vào thói ky dó, dé quóc Khmer rát cuóng thinh, có mót nén 
ván minh khá cao mà dién hinh là di tích Angkor Wat cón 
tồn tai đến ngày nay. Họ có liên hệ với nhiều quốc gia, kể ca 
sứ thần gửi qua nhà Tống. Năm 1177, người Chiêm Thành 
đem thủy quân tấn công vào đế quốc Khmer, theo đường 
sông Cửu Long đến Biển Hồ chiếm kinh đô của người Khmer. 
Hai bên giao chiến nhiều trận mãnh liệt cho tới khi vua 
Jayavarman VII phản công, đem quân đánh vào Chiêm 
Thành bắt vua Chiêm (1190), sáp nhập cả nước Chiêm vào 
lãnh thổ Khmer (từ 1203 đến 1220). Tới cuối thế kỷ 13, đế 
quốc Khmer rất phồn thịnh đã được mô tả là " ... giàu có và 
sang trong" (rich and noble)[45] 

Cüng vào thói ky dó, nuóc Dai Ly (Vàn Nam hién nay) bi 
quan Mông Cổ xâm chiếm, thổ dàn bó trốn xuống vùng bác 
Thái Lan lập nên vương quốc Sukhothai, kinh đô ở Chiang 
Mai. Chỉ trong vòng 100 năm họ đã thành một vương quốc 
rộng lớn và kế đó là vương quốc Ayutthaya đã làm chủ khi 
vực này cho tới tận thế kỷ 18. 

Riêng phía nam nước ta là Chiêm Thành (Champa), khi đó 
cũng là một quốc gia có lãnh thổ đáng kể. Cũng vì thế nhà 
Nguyên đã tính việc đánh thẳng xuống Chiêm Thành rồi 
xâm lăng Đông Nam Á. Tuy nhiên, trước khi phải dùng binh 
lực, nhà Nguyên luôn luôn muốn những dân tộc ở phương 
Nam phải khiếp sợ mà tự nguyện thần phục nên vua Mông 
Cổ đã sai sứù sang chiêu dụ Chiêm Thành và Đại Việt nhưng 
không thành công. Vua Chiêm tuy vẫn mang cống phẩm 
sang triều đình nhà Nguyên nhưng lại không chịu đáp ứng 
những yêu sách của họ. Năm 1281, Kublai đã sai Toa 


Đô[46]â chuẩn bi hơn 300 chiến thuyền dem quan sang 
đánh Chiêm Thành để tấn công Đại Việt từ mát nam. Quan 
Mông Cổ công đả nhiều thành lũy, khi được khi thua nhưng 
trong ba năm không đạt được kết quả như ý cho tới khi bị 
triệu hồi về để tiếp tay với đoàn quân của Thoát Hoan từ 
Nam Trung Hoa sang đánh nước ta (đánh Đại Việt lần thứ 
hai). 

a/ Xâm lăng Đại Việt lần thứ nhất 

Năm 1257, sau khi chiếm được Đại Lý trong vòng 15 tháng, 
Kublai sai đại tướng Uriyangkhadai xâm lăng Đại Việt lần thứ 
nhất. 

Cũng như nhiều dân tộc Âu Châu khác chưa từng thấy cả 
một đoàn quân trên lưng ngựa, hình ảnh một đoàn ky binh 
ào ào chắc hẳn mang đến cho binh lính Đại Việt nhiều nỗi 
kinh hoàng. Quân ta dùng voi để ngăn chặn quân Mông Cổ 
từ Vân Nam tiến sang khiến cho ngựa của địch lóng lên 
không chịu tiến. Người Mông cổ phải xuống ngựa đánh trả 
bằng tên lửa khiến voi ta phải lùi lại, giày xéo cả lên quân 
nhà Trần. Vua Thái Tông ngự giá thân chinh cũng không 
ngăn nổi giặc. Quân Mông Cổ tiến thẳng một mạch tới lấy 
luôn Thănh Long rồi thừa thắng tàn sát tất cả dân chúng 
trong thành, khiến vua nhà Trần phải bỏ kinh đô chạy về 
Thiên Mạc (Hưng Yên). Tình thế nao núng, thái úy Trần Nhật 
Hiệu đã muốn hàng, nhưng Thái Sư Trần Thủ Độ nhất định 
không chịu.[47] Vua nhà Trần vội vàng sai Hưng Đạo Vương 
đem quân trấn giữ các nơi hiểm yếu. 

Sau khi thử thách một vài trận đánh theo lối chính qui, nhà 
Trần thấy ngay đó không phải là sở trường của mình để có 


thé chóng vói dich, néu áp dung thi cüng sé cüng chung só 
phận với những nước khác nén nhanh chóng chuyển sang lối 
đánh du kích, dua vào thiên nhiên hiểm trở, tiêu hao dáng 
dai, lấy đoản chống trường. 

Chẳng bao lâu quân Nguyên một mặt bị quân ta bao vây 
tiêu diệt, mặt khác không hợp thủy thổ nên liên tiếp thua to, 
trong số 100,000 quân chỉ còn 20,000 sống sót chạy về 
nước.[48] 

Phải nói rằng lần xâm lăng nước ta lần thứ nhất người Mông 
Cổ quá khinh địch, cũng chưa chuẩn bị một cách qui mô. Có 
lẽ họ nghĩ Đại Việt không thể nào hơn được Đại Lý nên tiến 
binh như vũ bão, tưởng rằng sẽ chinh phục được nước ta 
trong một thời gian ngắn để đánh tập hậu vào nhà Tống từ 
miền nam. Ngờ đâu tuy họ chiếm được thành Thăng Long 
nhưng lại không chinh phục được Đại Việt nên khi rút về bị 
quân ta truy kích khiến phải chuốc lấy thảm bại. 

b/ Xâm lăng Đại Việt lần thứ hai 

Sau lần xâm lăng này, người Mông Cổ phải tập trung nỗ lực 
chiếm nốt giang sơn nhà Tống nên nước ta được yên thân 
trong 30 năm để củng cố lực lượng mặc dầu trên hình thức 
vẫn phải thân phục, coi như thuộc quốc của nhà Nguyên, 
bằng lòng để cho người Mông Cổ đặt quan giám trị (Đạt Lỗ 
Hoa Xích) để qua lại giám sát vua quan ta. 

Người Mông Cổ một mặt tiếp tục đánh nhà Tống, mặt khác 
vẫn tìm cách kiểm soát Đại Việt chặt chẽ hơn, đòi hỏi những 
điều kiện mà bất cứ một thuộc quốc nào của họ đều phải thi 
hành nhu vua phái sang cháu, nạp các sổ dinh sổ điền để ho 
dé khóng ché. Tuy nhién vua nhà Trán dá khón khéo tránh 


né tat cà nhüng diéu kién bat loi và tiép tuc cüng có thuc luc 
để phóng bi quân Nguyên sang xâm chiếm một lần nữa. 
Trong thời gian hòa hoãn ấy, nhà Trần áp dụng một chính 
sách tương đối linh hoạt mà chúng ta có thể phân tính như 
sau: 

Trung ương tập quyền và thống nhất chỉ huy: Khi mới thành 
lập triều Trần, nước ta chia ra làm nhiều mảnh, mỗi nhóm 
cát cứ một vùng. Quốc Oai thì có giặc Mường, Hồng Châu thì 
có Đoàn Thượng, Bắc Giang thì có Nguyễn Nộn, nghĩa là nhà 
vua chỉ kiểm soát được khu vực châu thổ sông Hồng trở về 
nam mà thôi. Triều đình cũng phải chia đất phong vương vì 
không dẹp nổi, tưởng có lúc đã nguy. May về sau Nguyễn 
Nộn chết nước ta mới thống nhất được.[49] Kinh nghiệm cho 
thấy những quốc gia khác bị xâm chiếm thường phải đầu 
hàng khi người lãnh đạo bị bắt, bị giết. Nhà Trần đã xây 
dựng một hệ thống bán chính thức thứ tự và cấp đẳng kế 
thừa, vừa theo hình thức huấn luyện tại chỗ vừa bảo đảm là 
sự chỉ huy sẽ thống nhất và liên tục. Làm vua một thời gian 
rồi truyền ngôi cho con để lên làm Thái Thượng Hoàng là 
một hình thức tập việc, xác định ngôi thứ để khỏi lâm vào 
cảnh tranh giành địa vị hay đàn bà thính chính như đời Lý, 
có thể gây ra mầm họa mất ngôi về tay kẻ khác. 

Địa phương tự trị và độc lập chiến đấu: Tuy quyền chỉ huy 
tối cao vẫn tập trung trong tay triều đình nhưng các thân 
vương và tướng lãnh khá nhiều quyền độc lập. Cứ xem văn 
chương và phong khí đời Trần chúng ta nhận thấy thời kỳ đó 
quân dân hào hùng, chuộng thực dụng, tuy mới lập quốc 
chưa lâu nhưng đã có ý muốn tự đứng riêng một cõi trời 


Nam, cháng han khuyén khích viéc làm tho, viét ván báng 
chữ Nom. Quốc gia khi đó bên canh những khu vực do các 
thân vương cai trị, có quân đội riêng[50] lại có các thổ hào, 
châu mục là những sắc tộc thiểu số cũng được sinh hoạt 
một cách riêng rẽ. Ta có thể nói thời đó tuy vẫn trung ương 
tập quyền nhưng địa phương lại tự trị. 

Pháp trị: Đời Trần nặng về hình pháp, dù đối xử với kẻ thù 
hay với người thân cũng rất nặng. Trần Thủ Độ giết sạch tôn 
thất nhà Lý để trừ hậu hoạn và ngay cả anh em trong nhà 
cũng không tha nhau. Ai phạm tội trộm cắp đều phải chặt 
tay, chặt chân hay voi dày. Có thể nói nước ta khi đó còn rất 
thuần phác, không lễ nghi phiền toái như Trung Hoa, mặc dù 
nghiêm nhặt nhưng có lẽ đó cũng là thói quen nên đời Lý, 
đời Đinh, đời Tiền Lê thời nào cũng có những vụ tàn sát mặc 
dù vẫn coi là những giai đoạn thịnh trị trong sử sách. Điều 
đó cũng dễ hiểu vì sử chỉ chép những biến cố mà không 
chép về đời sống thực tế của dân chúng. Hơn thế nữa, sử 
quan bao giờ cũng chép cái hay của một triều đại mà không 
chép cái dở.[51] 

Một câu hỏi cũng cần đặt ra là hệ thống làng xã của miền 
Bắc đời Trần như thế nào? Có thể nói tính hợp quần là một 
tính bẩm sinh của con người nên những người có cùng một 
mẫu số, hoặc tiếng nói, hoặc huyết thống có khuynh hướng 
sống gần gũi. Những truyền thuyết về trăm trứng trăm con 
và một số truyện cổ cho thấy dân tộc Việt Nam từ xưa vốn 
dĩ không phải là một dân tộc thuần nhất mà là nhiều giống 
người khác nhau, tuy có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng 
không hoàn toàn giống hẳn. Truyền thuyết đó được đặt ra để 


củng cố một tín niệm chung là những dân tóc đó có cùng 
một nguồn gốc, Bách Việt chỉ có nghĩa là rất nhiều dân tộc 
sống chung trong một khu vực. 

Chính vì những lý do đó, cuộc kháng chiến đời Trần mang 
những hình thái hết sức đặc biệt và biến thiên bao gồm 
nhiều mặt trận chính trị lẫn quân sự. 

Sau khi vua Trần Thái Tông mất (1277) [52] vua Thánh Tông 
liền nhường ngôi cho con rồi lên làm Thái Thượng Hoàng. 
Thái tử Trần Khâm lên ngôi tức là vua Nhân Tông. 

Nguyên triều nghe tin nước ta có vua mới liền sai Lễ Bộ 
thượng thư Sài Thung sang trách về việc không xin phép 
triều đình nhà Nguyên. Khi đó miền nam Trung Hoa đã thuộc 
về người Mông Cổ. Sài Thung ngạo nghé, vua quan ta dành 
phải dịu ngọt thoái thác những yêu sách của địch. Đến năm 
1282, vua Trần sai Trần Di Ái đem cống phẩm và những 
người tài giỏi sang nộp, Nguyên chủ bèn phong cho Trần Di 
Ái làm An Nam quốc vương rồi sai Sài Thung đưa về. Quân 
ta đón đánh ở ải Nam Quan, Sài Thung bị bắn mù một mắt 
phải chạy về Tàu. 

Vua nhà Nguyên giận lắm bèn sai con là Tojan (ta dịch là 
Thoát Hoan theo âm Hán Việt, khi đó đang làm Vân Nam 
Vương chúa tể nước Đại Lý cũ) và Arigh Khaya tổ chức một 
đội quân đông đảo, chuẩn bị lương thực, khí giới rồi mượn cớ 
nhờ đường sang đánh Chiêm Thành để tiến vào nước ta. 
Quân Nguyên chia làm hai đường bộ và thủy, do Thoát Hoan 
tấn công từ Lạng Sơn xuống và từ Chiêm Thành do Toa Đô 
đánh lên. Sách vở chép là tổng cộng quân Nguyên lên đến 
500,000 người.[53] 


Cudi nam 1282, vua Nhàn Tong lién triéu tap các vuong hau 
và bách quan ở Bình Than (Bác Ninh) dé bàn kế chống giữ. 
[54] Cuối năm sau (1283), Hung Dao Vương Trần Quốc Tuấn 
được phong làm Tiết Chế thống lĩnh các đạo thủy bộ. Tháng 
8 năm 1284, Hưng Đạo Vương hội hết quân sĩ các nơi ở bến 
Đông Bộ Đầu được cả thay 200,000 người rồi chia ra đóng 
giữ các noi hiéám yếu. 

Vua ta nghe được quân Nguyên đã tập trung tại miền Nam 
Trung Hoa sắp sửa kéo sang, thế giặc rất mạnh, nên vội 
vàng xin hoãn binh để thương lượng lại nhưng Nguyên chủ 
không bằng lòng vẫn tiếp tục phát binh. Thượng Hoàng 
Thánh Tông thấy vậy liền cho triệu tập các bô lão dân gian 
tại điện Diên Hôàng (1-1285) để bàn nên hòa hay chiến. Tất 
cả đồng thanh quyết chiến. 

Xem như thế nhà Trần đã có ba năm để hoạch định kế sách 
chống giặc Nguyên. Hội nghị Bình Than (1282) có thể nói là 
một hội nghị chính trị giữa vua nhà Trần và các cấp chỉ huy 
địa phương để lập một kế hoạch chiến đấu trên toàn quốc 
trong đó bao gồm nhiều đại biểu lực lượng quân sự trung 
ương và địa phương. Một năm sau đó (1283), Trần Quốc 
Tuấn mới được phong làm Tiết Chế nhưng không rõ sự lựa 
chọn đó căn cứ vào những tiêu chuẩn nào? Vì khả năng hay 
vì vai vế trong họ nhà Trần? Cuộc duyệt binh Đông Bộ Đầu 
(1284) là một cuộc tổng kiểm điểm lực lượng toàn quốc và 
cuối năm Giáp Thân vua nhà Trần tổ chức hội nghị Diên 
Hồng để tham khảo ý kiến toàn dân lần cuối cùng. Sách vở 
chép đây là một hội nghị kỳ lão nhưng rất có thể là một hội 
nghị đại biểu những người uy tín của mọi tầng lớp và thành 


phan trong dan chúng chứ không nhất thiết phải là những 
người già nhất nước. Cũng nên thêm rằng vào thời kỳ đó 
trên đất nước ta có nhiều sắc dân, tuy người Việt chiếm đa 
số và có ưu thế nhưng các lực lượng miền thượng du cũng 
không kém phần quan trọng. Chính vì thế, khi áp dụng chính 
sách “thanh dã”, người Việt mới rút lên thượng du được một 
cách an toàn vì ít ra họ cũng có chung nhiều mẫu số văn 
hóa và sinh hoạt. Nói đúng ra, dân ta và các bộ tộc thiểu số 
có mức sống không khác nhau bao nhiêu. 

Nhiều người vẫn cho rằng hội nghị Diên Hồng là hội nghị chủ 
chốt để phá giặc Nguyên mà quên rằng nếu không có hội 
nghị Bình Than và cuộc điểm binh Đông Bộ Đầu thì hội nghị 
Diên Hồng không mang một ý nghĩa gì cả. Do đó, hội nghị 
toàn dân chỉ là kết quả chung cuộc một khi đã có hội nghị 
chính trị và hội nghị quân sự đi trước. Nếu không đó chỉ là 
những khẩu hiệu rỗng tuếch vô giá trị như hiện nay người ta 
hay lạm dụng. 

Tuy nhiên một điều rõ rệt, các tôn thất nhà Trần - kể cả 
Hưng Đạo Vương - tuy vẫn chủ trương những trận đánh qui 
mô có tính chính thức nhưng vẫn không bỏ qua kế sách lâu 
dài. Do đó, ngay từ đầu vua Nhân Tông đã hạ chiếu cho các 
nơi: 

Tất cả các quận huyện trong nước, nếu có giặc ngoài đến thì 
phải liều chết mà đánh, nếu sức không địch nổi thì cho phép 
lẩn tránh vào rừng núi, không được đầu hàng.[55] 

Quả nhiên quân ta thua to liên tiếp trong những trận đánh 
chính diện, nhiều lần tưởng nguy đến nơi. Quân giặc đi đến 
đâu tàn sát đốt phá đến đấy. Hưng Đạo Vương phải chạy về 


Van Kiép khién vua Nhàn Tong dà tính dén chuyén chiu 
thua. Hung Dao Vương phó bién Binh Thu Yếu Lược do ông 
soạn và bài Hịch Tướng Si cũng ở vào thời điểm này (nhung 
có lẽ chỉ phổ biến giới hạn tới mức tướng lãnh, thân vương là 
thành phần biết chữ). 

Quân ta tập hợp binh lực lên đến hai mươi vạn, khí thế lại 
lên. Quân Nguyên chia ra làm hai mặt thủy bộ tiến tới, bộ 
binh do Thoát Hoan và Arigh Khaya còn thủy binh do Omar 
(Ô Mã Nhi) chỉ huy. Nhà Trần lại phái lui binh.[56] Các cánh 
quân Nguyên liền xiết vòng vây để chuẩn bị tấn công vào 
Thăng Long nên Hưng Đạo Vương phải sai quân chặn đánh 
để bảo vệ triều đình rút lui ra khỏi kinh thành. Thoát Hoan 
chiếm được thành Thăng Long nhưng đóng binh ở bên 
ngoài.[57] 

Vua nhà Trần và các tướng lãnh rút về Thiên Trường (Nam 
Định). Toa Đô khi ấy từ mạn Chiêm Thành lại được lệnh tiến 
ra Nghệ An, hợp cùng quân của Ô Mã Nhi hai mặt đánh vào 
Thiên Trường và quân của Thoát Hoan từ đường bộ kéo 
xuống ba mặt giáp công khiến vua tôi nhà Trần lại phải lui 
về Thanh Hóa. Thế giặc quá mạnh, quân ta chống không 
nổi, nhiều nơi phải đầu hàng. Một dũng tướng là Trần Bình 
Trọng bị giặc bắt nhưng ông thà chết chứ không khuất phục. 
Tình hình hết sức nguy ngập vì quân Nguyên đã chiếm được 
các nơi hiểm yếu khiến cho ngay cả tôn thất nhà Trần như 
Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên cũng bỏ theo địch. Vua Nhân Tông 
phải sai người đem em út Thượng Hoàng là công chúa An Tư 
[58] (tức là cô của vua) dâng cho Thoát Hoan để cầm chân 
giặc. 


Nhà Trán lién chuyén sang thé dánh du kích cám cu dáng 
dai, bao vay chia cát khién cho dich bi chia thành nhiéu don 
vi khóng lién lac duoc vói nhau và khai thác uu diém cüa ta 
là düng duóng thüy chán dánh nhüng luc luong tiép vién. 
Trần Nhật Duật đánh tan quân Toa Đô từ Nghệ An vé Hải 
Dương (sử gọi là trận Hàm Tử). Trần Quang Khải phá giặc ở 
Chương Dương (sử gọi là trận Chương Dương) khiến cho 
Thoát Hoan phải bỏ Thăng Long chạy về Bắc Ninh. Hưng 
Đạo Vương tự mình dẫn binh phá quân Nguyên ở Tây Kết (sử 
gọi là trận Tây Kết), giết được Toa Đô, Ô Mã Nhi phải bỏ chay 
về Tàu. Quân ta thừa thắng các mặt giáp công đánh tan 
quân Thoát Hoan ở Vạn Kiếp khiến y phải chui vào ống đồng 
chạy trốn về nước.[59] 

c/ Xâm lăng Đại Việt lần thứ ba 

Nguyên Thế Tổ nghe thấy Thoát Hoan đại bại giận lắm, lập 
tức tập trung toàn lực, gom góp các chiến thuyền đang định 
dùng để tấn công Nhật Bản chuẩn bi nam chinh lần nữa rửa 
thù. Hai năm sau (1287) nhà Nguyên lại sai Thoát Hoan đem 
300,000 quân, 500 chiến thuyền và 17 vạn thạch lương chia 
ra ba mặt thủy bộ tiến vào nước ta. Lúc đầu quân Mông Cổ 
tiến như vũ bão, chiếm được nhiều căn cứ hiểm yếu, quân ta 
phải rút về Thanh Hóa. Quân các lộ cám cự giáng giai khiến 
cho địch thiếu hụt lương thực phải kêu gọi viện binh đem 
sang. 

Tran Khánh Du dem phuc binh chán đánh ở Vân Đồn, lấy 
được lương thuc khí giới rat nhiều khiến cho quan dich các 
noi déu nao nung. Tuy nhién các mát déu bi chan dánh, 
quan Nguyén khóng sao lién lac duoc vói Trung Hoa dé xin 


tiếp viện nên Thoát Hoan bèn tính chuyện rút lui bang 
đường thủy. 

Hưng Đạo Vương nghe tin đó bèn sai quân đóng cọc ở sông 
Bạch Đằng rồi khiêu chiến cho địch đuổi theo, nhử quân 
Nguyên đến chỗ đóng cọc mới đánh quật lại. Quân Mông Cổ 
thua to, các tướng Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ đều bị 
bắt. Bên ta lấy được hơn 400 chiến thuyền cùng vô số tù 
binh. Thoát Hoan nghe tin vội vã dẫn quân chạy về lại bị 
quân ta đánh chặn, tướng tá bị chết gần hết chỉ còn một 
nhóm nhỏ về được Tư Minh. 

.. Thay tình thế mấy van dai quân chắc chết ở An Nam, 
Thoát Hoan bất đắc dĩ lại phải tính đường triệt thoái. Quân 
An Nam bốn bề đổ ra tấn công như vũ bão, bắn tên độc. 
Quân Mông Cổ chết rất nhiều, phó soái A Bát Xích cũng tử 
trận. Thoát Hoan may mắn chạy được, lại thảm bại thêm lần 
nữa.Nguyên Thế Tổ hết sức thất vọng, điều Thoát Hoan sang 
trấn thủ Dương Châu, suốt đời không cho nhập triều.[60] 

Cứ theo sử Tàu, nhà Nguyên còn đem quân sang đánh nước 
ta lần thứ tư nhưng lại không thấy chép trong Nam sử, 
chúng tôi dịch ra sau đây: 

Tuy thế, Nguyên Thế Tổ (Kublai) đối với việc thất bại ở An 
Nam vẫn hậm hực mãi (cảnh cảnh ư hoài). Đến năm Chí 
Nguyên thứ hai mươi tám (1291), vua Nhân Tông Nhật 
Huyên nước Nam mát, truyền ngôi cho con là Nhật Thuyên. 
Nguyên Thế Tổ lại sai sứ yêu cầu Nhật Thuyên vào triều 
nhưng Nhật Thuyên không chịu sang, chỉ sai người mang đồ 
tiến cống. Thế Tổ không bằng lòng nên năm Chí Nguyên thứ 
ba mươi (1293) lại sai Tể Tướng Xích Hắc Mê Thất (Yijmis) 


cüng dai tuóng Su Bat, Cao Hung ...dem quan sang dánh An 
Nam nhung chang được việc gi phái rút vé (y nhiên vô công 
nhi hoàn). Day la lan hung binh cuói cüng vi nam sau 
Nguyên Thé Tổ mát, Nguyên Thành Tông Thiết Mộc Nhĩ tức 
vị bãi bỏ chiến dịch đánh An Nam. Vả lại An Nam và Chiêm 
Thành đều đã sai sứ sang chầu, giữ lễ cung kính, chiến dịch 
đánh An Nam của Nguyên triều đến đây chấm dứt. Tổng 
cộng Mông Cổ sang đánh An Nam, Chiêm Thành từ năm 
1257 đến 1294 (Chí Nguyên thứ ba mươi mốt) là 34 năm, 
bốn lần xuất chinh cả thẩy, kết quả hao binh tổn tướng, 
thương vong rất nhiều, chỉ được cái tiếng phiên thuộc 
xuông, nhưng thực ra là tổn thất nặng.[61] 

2/ Tại sao ta lại đánh thắng được quân Mông Cổ? 

Cho đến nay khi đọc sử chúng ta ít ai để ý đến giữa cuộc 
kháng Nguyên lần thứ nhất (1257) và lần kế tiếp (1287) có 
một khoảng cách 30 năm. Trong ba mươi năm đó, nước ta 
đã có ba đời vua đồng thời nhà Nguyên cũng có những biến 
chuyển chính trị và quân sự rất lớn đủ cho nhà Trần tìm 
được kế sách đánh bại quân giặc. Khách quan mà nói, cuộc 
xâm lăng lần thứ nhất là một loại thuốc chủng ngừa vì chính 
từ đó, vua tôi nhà Trần đã có dịp định lượng lại sức mạnh 
của quân địch và tìm ra phương thức giải quyết, hay ít ra 
những biện pháp để trắc nghiệm để tìm ra được cách thức 
tối ưu đánh bại quân Nguyên. 

Từ một xã hội cát cứ nhiều mảnh mún, mỗi khu vực là thế 
lực của một thân vương, 30 năm bị nhà Nguyên cai trị ( ít ra 
cũng trên hình thức vì họ đã đặt quan giám trị Đạt Lỗ Hoa 
Xích - một hình thức Thái Thú - tại nước ta), nhà Trần đã tập 


trung quyền lực từ tổ chức phân quyền sang tap quyền dé 
có đủ lực lượng chiến đấu. Có thể nói xã hội Việt Nam thời 
đó là một hình thức liên bang trong đó những đơn vị nhỏ từ 
làng xã đến thái ấp của vương hầu đều có những quyền tự 
trị riêng biệt và có thể chiến đấu một cách độc lập không lệ 
thuộc vào trung ương. Chính vì thế quân Mông Cổ đã rơi vào 
một trận chiến tiêu hao không lối thoát, không thể chịu 
đựng được những tấn công bất ngờ trong một chiến dịch dai 
dẳng. 

Tuy nhiên chúng ta không thể không xét đến tính chất bất 
lợi của đoàn quân viễn chinh và những sở trường của họ 
không thể thi thố được trên lãnh thổ Đại Việt. 

a/ Tính lưu động quân sự (mobility) vốn dĩ là chủ lực của 
quân Mông Cổ đã không thể áp dụng ở Việt Nam vì vào thời 
kỳ đó, chúng ta chưa có những hệ thống đường huyết mạch. 
Sự lưu thông của Việt Nam hồi thế kỷ thứ 12, 13 vẫn là 
những kinh rạch và đường mòn từ làng này sang làng khác. 
Vó ngựa Mông Cổ hoàn toàn không thể phát huy được ưu 
điểm của nó là tính lưu động, phân tán nhanh, tập turng 
nhanh, tấn kích bất ngờ bằng lực lượng lớn như tại các vùng 
thảo nguyên. Xã hội Việt Nam thời kỳ đó còn mang tính chất 
bộ tộc, những đơn vị kinh tế biệt lập và ít liên hệ gan với xã 
hội nguyên thủy hơn là một quốc gia. Những làng xã nhỏ bé 
đó có thể coi như những đại gia đình thần phục vào một 
lãnh chúa, thường là tông thất nhà Trần, mà lực lượng quân 
sự chủ yếu là gia binh, gia tướng. 

Chính vì thế khi quân Mông Cổ tiến vào nước ta, họ ít khi 
gặp đại quân và thường chỉ gặp những đơn vị nhỏ, đánh du 


kích và bát ngờ. Yếu tố đó đã khiến quân Mông Cổ hoàn 
toàn rơi vào bị động, không thể áp dụng những chiến thuật 
mà họ đã thành công khi chinh phục các quốc gia khác. 
Người Mông Cổ tạo được sức mạnh tối đa trên những vùng 
thảo nguyên rộng rãi khi họ có thể di chuyển nhanh, tấn 
công chớp nhoáng và ào ạt. Khi tới Việt Nam, vó ngựa Mông 
Cổ đã mất đi ưu thế của nó, chưa kể lam sơn chướng khí gây 
ra bệnh tật chết chóc, những cánh đồng ngập nước hoàn 
toàn chặn đứng bước đi của họ. 

b/ Sự tàn nhẫn (brutality) của quân Mông Cổ chỉ có thể thực 
hiện và có tính uy hiếp đối với những thành lũy được xây 
dựng chắc chắn. Những cuộc công hãm (siege) đã không thể 
thực hiện được khi nước ta chua có những đơn vị hay dó thị 
đủ qui mô mà phần lớn chỉ là làng mạc bé nhỏ. Mỗi khi quân 
địch tới, dân ta thường sử dụng chiến thuật “thanh dã”, nói 
nôm na là “vườn không nhà trống”, tự mình hủy hoại những 
kiến trúc và thực phẩm rồi rút vào rừng, khiến cho quân địch 
trở nên lúng túng khi chỉ đối diện với những khu xóm không 
người ở và luôn luôn phải đề phòng bị tấn công bất ngờ. 
Người Mông Cổ khi đó đã có nhiều kinh nghiệm công thành, 
sử dụng thang dây, súng bắn đá, kể cả một số chiến thuật 
tấn công, phòng ngự theo kiểu Âu Châu nhưng lại hoàn toàn 
không áp dụng được ở Việt Nam. 

c/ Vũ khí quan trọng nhất của người Mông Cổ là cánh cung 
đã không còn có thể sử dụng được ở một vùng đầm lầy như 
Việt Nam. Người Mông cổ kết hợp hai ưu điểm của họ là tính 
di động nhanh của vó ngựa và tầm bắn xa của cây cung nên 
đã đạt được sức mạnh tối đa nơi những vùng thảo nguyên 


rộng rãi va trống trải. Hai uu thé đó gần nhu hoàn toàn 
không còn sử dụng được tại những vùng tân bồi như miền 
Bắc Việt Nam thoi đó. Tién đạo gần như bi chặn đứng khi 
gặp lũy tre, bờ đất và ưu thế tấn công từ xa không còn hữu 
hiệu. Trái lại họ lại bị thổ dân dùng cung nỏ bắn trộm và tiêu 
diệt lẻ tẻ. Từ thế chủ động trên trận địa, người Mông Cổ đã 
thành thế bị động, luôn luôn canh chừng và đề phòng. Từ 
vai trò di động chiếm lấy tiên cơ trong chiến đấu, họ trở 
thành những lực lượng đồn trú cố định và là mục tiêu bị tấn 
công. 

d/ Một trong những yếu tố quyết định của các trận đánh lớn 
mà người Mông Cổ thực hiện là việc sử dụng đại quân, với 
nhiều đội binh khác nhau, mỗi đội chuyên về một phương 
diện. Đại quân Mông Cổ lại không thể áp dụng ở Việt Nam 
khi không có một hệ thống đường sá đủ lớn. Nước ta vốn dĩ 
là những làng mạc sống riêng biệt, những đơn vị nhỏ, từ dân 
cư đến kiến trúc thường được di tản trước khi quân địch kéo 
tới. Với sức kháng cự gần như không có, quân Mông Cổ tiến 
sâu vào nước ta bị những bất lợi hiển nhiên: 

- Nếu tập trung tại một khu vực, họ bị tấn công bằng lối du 
kích không sao ngăn ngừa được. Cố thủ như thế trong thời 
gian dài sé bi dich té và lam sơn chướng khí không còn khả 
năng chiến đấu. 

- Nếu trải rộng để kiểm soát diện địa, họ bị phân tán thành 
từng đơn vị nhỏ và càng dễ bị tiêu diệt hơn. 

e/ Vào đời nhà Trần, tổ chức nước ta vẫn còn gần như những 
bộ tộc rời ré, dân cu tụ tập lai thành từng làng nhỏ, dân số 
tổng cộng chỉ độ vài ba triệu người, chưa phải là những qui 


mô quốc gia với dinh ché rõ rệt. Nhiều sử gia đã có gang tô 
điểm cho lịch sử thời kỳ đó như một đại quốc nhưng ở vào 
thế kỷ thứ 13, nước ta chưa đạt tới những tổ chức hành 
chánh và quân sự tầm vóc lớn. Quân đội khi đó vẫn chỉ là 
những đơn vị nằm trong thái ấp, điền trang của các vương 
hầu và tướng lãnh nếu không phải là gia nhân (Yết Kiêu, Dã 
Tượng) thì cũng là tì tướng, thân thích dugic gắn liền với chủ 
soái qua tình nghĩa họ hàng, thân tộc, hôn nhân. 

Những làng xã bé nhỏ đó sống tập trung thành những ốc 
đảo, mỗi làng độ vài trăm dân, đời sống hết sức giản dị gần 
như biệt lập, có tiếng nói và tập quán riêng. Nghiên cứu về 
nông thôn Việt Nam ở miền Bắc chúng ta thấy chỉ chừng 
một trăm năm trước, đời sống người Việt Nam vẫn còn ở 
trong tình trạng rất thô sơ, phương ngôn phương ngữ rất đa 
dạng, tập quán cũng khác nhau, nhiều nơi còn duy trì những 
tục lệ từ thời thái cổ. Vì khung cảnh nhỏ bé đó, việc anh em 
thân tộc lấy lẫn nhau cũng không phải là chuyện lạ và chính 
vì thế khi nhà Trần đưa tập tục bản xứ của họ vào triều đình, 
quần chúng không cảm thấy đó là một hình thức bại hoại 
nhân luân. 

Mỗi làng đều có lũy tre bao bọc, là một chiến lũy kiên cố 
ngăn chặn vó ngựa. Chính vì không có những cơ cấu chỉ huy 
tối cao như những quốc gia khác, quân Mông Cổ đã không 
thể nhận định đâu là đại bản doanh của Đại Việt để tập 
trung tiêu diệt và việc thanh toán lẻ tẻ từng làng một đã 
không thành công khi người Việt sử dụng phương pháp vườn 
không nhà trống, địch tiến tới đâu đều phá hủy làng mạc bỏ 
vào rừng rồi tấn công ngược trở lại bằng chiến thuật du kích. 


Với những vũ khí lam bang tre, bang gỗ, cung tên, nó, câu 
liêm, mã tấu... người Việt Nam đã tập trung toàn bộ lực 
lượng chiến đâu liên tục và trải rộng khiến cho quân Mông 
Cổ luôn luôn bị rơi vào thế thụ động chờ bị tấn công. 

Hơn thế nữa, khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt của miền Bắc 
nước ta đã khiến cho quân địch bị bệnh tật rất nhiều, và đó 
là lý do chính yếu họ phải chấp nhận thua cuộc. 

Robert B. Asprey trong tác phẩm Chiến Tranh Bí Mật (trong 
Bóng Tối) (War in the Shadows) đã nhận định về cuộc kháng 
chiến chống quân Nguyên-Mông của Việt Nam như sau: 

.. Người Việt Nam, nhu sau này họ cũng thường hay làm 
như thế, từ bỏ các thành thị đi vào vùng núi đồi, để mặc 
kinh thành cho quân xâm lăng đốt phá. Thế nhưng người 
Mông Cổ, không quen với vùng nhiệt đới và bệnh tật đã bị 
thất bại vì thủy thổ; sau khi tấn công mà không đi đến đâu, 
họ đành rút lui... 

... Năm 1284, họ tấn công Việt Nam lần thứ ba. Và lần này 
xuất hiện một nhân tài kiệt xuất: Nguyên soái Trần Hưng 
Đạo, người đã “ ...rát vào rừng núi, viết bộ Binh Thư Yếu 
Lược (Essential Summary of Military Arts) và huấn luyện sĩ 
tốt để chiến đấu du kích trường kỳ - quân địch phải chiến 
đấu ở xa căn cứ địa một thời gian dài ... Ta phải làm chúng 
suy yếu bằng cách dẫn dụ chúng vào những trận đánh cù 
cưa, một khi mũi nhọn của chúng đã bị bẻ gãy, lúc đó chúng 
sẽ dễ dàng bị tiêu diệt”.[62] 

Nói tóm lại, thời kỳ đó dân ta còn ở vào thời kỳ rất sơ khai, 
chưa văn minh bằng những quốc gia láng giềng. Những di 
chỉ tìm thấy về thời kỳ đó cho thấy chúng ta mặc dầu có 


một bản sắc riêng nhung van còn khá thuần phác, mãi đến 
thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, nhu cầu củng cố lực lượng 
quân sự để đối phó với đối phương mới khiến cho Việt Nam 
có được một số hải cảng và du nhập được phần nào văn 
minh từ bên ngoài. Vào thế kỷ thứ 18, Lê Quí Đôn đã viết 
như sau: 

... Vì nước ta là noi nóng nuc ẩm thấp, nhân dân lúc binh 
thường không đội khăn, không di giày, động tác mới được 
thuận tiện, việc này đã thành thói quen rồi, không thể thay 
đổi được nữa.[63] 

Việc cởi trần mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng không phải 
vì lý do kinh tế rất thịnh hành cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Sứ 
nhà Tống đã chép là cả vua Lê Hoàn cũng cởi trần đóng khố. 
Sứ nhà Nguyên là Trần Cương Trung cũng ghi nhận là ngay 
giữa cung đình nhà Trần vẫn có “người đóng khố bao, cởi 
trần ... đàn bà đi chân không ... mười người con trai đều cởi 
trần ...”, còn trong dân gian thì “dân đều đi chân không ... 
da chân họ rất dày, trèo núi như bay, chông gai cũng không 
sợ”.[64] Thành thử người mình đã được gọi là giống dân 
“sơn răng cháng đít chít đầu”. Người mình cũng không quá 
câu nệ về chuyện phô bày thân thể, đọc những truyện tiếu 
lâm, văn thơ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến ... và quan sát 
sinh hoạt nông thôn chúng ta thấy người Việt khá thoải mái 
trong việc ăn mặc, khác hẳn người Trung Hoa. 

Ngay cả tổ chức triều đình của Việt Nam cũng rất đơn sơ. 
Tuy vẫn có chức vụ nhưng ngoài việc công ra, vua tôi đều 
thân cận như sinh hoạt dân gian, không có kiểu cửu trùng 
chín bệ với mọi loại lễ nghi như người Trung Hoa. 


... Đời nhà Trần, tuy quan lai thi nhiều, nhung vua quan có ý 
than can vói nhau. Hé khi nào vua dai yén, các quan uóng 
rượu xong rồi thi ra dắt tay nhau mà múa hát, không có giữ 
lễ phép nghiêm khắc như những đời sau.[65] 

Hơn thế nữa, các vương hầu lại biết nhường nhịn nhau, điển 
hình là chuyện Hưng Đạo Vương tắm cho Trần Quang Khải 
hay chuyện Tĩnh Quốc Vương Quốc Khang[66] sau đây: 

Mùa đông, tháng 10 (năm 1268), vua cùng anh là Ttinh 
Quốc Đại vương Quốc Khang cùng vui đùa trước mặt Thượng 
Hoàng. Thượng hoàng lúc bấy giờ mặc áo vải bông trắng. 
Tĩnh Quốc múa điệu múa của người Hồ, Thượng hoàng cởi 
áo ban cho. Vua cũng múa điệu múa ấy để xin chiếc áo của 
Thượng hoàng. Quốc Khang nói: “Cái quí nhất là ngôi hoàng 
đế mà tôi còn không tranh với chú hai, nay đức chí tôn ban 
cho một vật nhỏ mọn này mà chú hai cũng định lấy nốt 
chăng?”. Thượng hoàng cả cười nói: “Thế ra mày coi ngôi 
vua và cái áo xoàng này chẳng hơn kém gì nhau ư?”. Khen 
ngợi hồi lâu, Thượng hoàng liền cho Tĩnh Quốc cái áo ấy.[67] 
Những hình ảnh còn giữ được vào thời đầu thế kỷ 20 cho ta 
thấy đến lúc này lính hầu, thị vệ còn đi chân đất, mặt mũi 
ngây ngô, các quan văn, quan võ chưa có cái uy nghi của 
một đại quốc. Trong một tranh vẽ về sinh hoạt của nước ta 
thời Trịnh Nguyễn phân tranh của người ngoại quốc sinh 
sống ở Kẻ Chợ (Thăng Long), những người khiêng kiệu cho 
vua Lê tại một đám rước đầu xuân đều cởi trần đóng khố. 
Tuy một số thành phần quí tộc và có học thủ đắc được một 
số tư tưởng và lễ nghi Trung Hoa, đại đa số quần chúng sinh 
sống chủ yếu tại nông thôn và rừng núi vẫn còn ở trong tình 


trang rát gián phác. Néu düng trén phuong dién phát trién 
su gián di có thé là mót tró ngai nhung vé phuong dién 
chiến dau lại là một ưu điểm, khi lan lút cũng nhu trong di 
dong. Cho dén thói gian này, ngudi Móng C6 da chiém mién 
Bắc nước Tàu được 30 năm và thành lập triều Nguyên duoc 
13 năm, áp dụng nhiều tổ chức và văn hóa Trung Hoa. Quân 
đội của họ được xây dựng theo lối chính qui và quân Mông 
Cổ sang đánh nước ta bao gồm nhiều nhóm tàn quân thu 
phục được khi đem quân đánh chiếm miền Nam nước Tàu, 
trong đó hàng quân của nhà Tống chiếm một lực lượng khá 
lớn, người Mông Cổ chỉ đóng vai trò chỉ huy. 

Cũng vì thé tinh thần của đoàn quân này không dũng mãnh 
như quân đội Mông Cổ trong thời kỳ lập quốc còn ở ngoài sa 
mạc. Ky binh Mông Cổ hoàn toàn không thể áp dụng được vì 
miền nam địa thế nhiều đầm lây, thủy đạo, núi non, rừng rú 
... khác hẳn các thảo nguyên miền sa mạc. Người Mông Cổ 
hoàn toàn rơi vào thế thụ động, khó liên lạc với nhau nên 
hoang mang lúng túng, người và ngựa đều bị lam sơn 
chướng khí và bệnh tật vùng nhiệt đới làm cho tiêu hao 
khiến cho những mũi nhọn của đoàn quân bách thắng kia bị 
bẻ gãy. 

Dưới nhẫn quan lịch sử triều dai, khi ghi chép lại cuộc chiến 
đời Trần các sử gia chỉ chép những biến cố quan trọng nhất 
của từng năm, coi như đó là kết quả sau cùng của toàn bộ 
các hoạt động. Thực tế, cuộc chiến “cả nước đấu sức lại mà 
đánh” kia là một cuộc chiến trải rộng, toàn bộ, liên tục và 
những trận đánh lớn tiếng tăm, những địa danh lừng lẫy chỉ 
là tiêu biểu và sử sách ít ai nhắc đến những chiến đấu địa 


phuong cüa tüng vüng, nhüng sáng tao tüy thuóc vào khung 
cánh cá biét dé tao nén mót sác manh tap thé, hoàn thành 
chiến công oanh liệt vào bac nhất của chúng ta vào cuối thé 
kỷ 13. Có lẽ chính vì thế mà cuộc kháng chiến chống 
Nguyên - Mông của Việt Nam đã không được các sử gia thế 
giới nhắc đến nhiều như thất bại của của người Mông Cổ 
trong chiến dịch chinh phục Nhật Bản hay Java bằng đường 
thủy. 


Nguyén Duy Chính 
VO NGUA VÀ CÁNH CUNG 
KET LUAN 


Có lẽ ít ai nghĩ được rang Vó Ngựa và Cánh Cung là hai 
phuong tién chính yéu cüa nguói Móng C6 düng trong chién 
tranh và ho là những người đầu tiên phát động chiến tranh 
một cách qui mô, một cuộc chiến tranh có tính toán và có tổ 
chức (highly planned and organised war). Nhìn xa hơn nữa, 
đây là những vụ ăn cướp qui mô mà những tên ăn cướp đầu 
sỏ lại được lưu danh thiên cổ. 

Ngồi trên lưng ngựa mà lấy thiên hạ chính là những người du 
mục sống theo bản năng trên vùng thảo nguyên thèm 
thuồng số thực phẩm và tài sản của giống dân nông nghiệp 
nên tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt.[68] Chính thế mà 
những nông dân ở Âu Châu phải đào hào đắp lũy, với những 
tháp canh trông chừng kẻ cướp. Còn ở Á Châu thì hàng triệu 
người thiệt mạng để xây một bức tường thành hàng vạn 
dặm từ đông sang tây để ngăn chặn các giống rợ bắc 
phương. 

Thế nhưng bức tường thành vĩ đại kia lại không ngăn nổi 
quân xâm lăng từ phương Bắc tràn xuống thì cái lũy tre của 
làng xã Việt Nam lại chặn được vó ngựa quân Nguyên. Trên 
thực tế, quân Nguyên đã khai thác được tất cả những ưu 
điểm của họ, từ sự lưu động thần tốc đến sự tàn phá, dũng 
mãnh khi đem quân đánh khắp nơi. Thế nhưng ở Việt Nam, 
họ đã bị chặn đứng vì ông cha chúng ta không đắp thành 


cao hao sâu, cậy vào binh cường tướng nhué lấy cứng chóng 
cüng mà láy dia thé hiém tró, láy thién nhién khác nghiét 
làm vũ khí chính, lấy quyết tam toàn dân làm sức manh - 
cái mà Hưng Đạo Vương đã gọi là “kẻ kia cậy có tràng trận 
mà ta thì cậy có đoản binh” mà gốc là “vua tôi đồng lòng, 
anh em hòa mục, cả nước đấu sức lại mà đánh”.[69] 

Sự bành trướng của đế quốc Mông Cổ không phải chỉ trong 
một thời gian ngắn mà kéo dài hàng trăm năm, mỗi giai 
đoạn lại có những đặc tính riêng. Đế quốc đó bắt đầu bằng 
sự xuất hiện của Genghis Khan (Thành Cát Tư Hãn) ở đầu 
thế kỷ thứ 13 và chỉ kết thúc khi thời đại huy hoàng của họ 
chấm dứt vào đầu thế kỷ thứ 15 nghĩa là tròn 200 năm. 
Chiến thắng của Đại Việt vào cuối thế kỷ 13, khoảng 80 năm 
sau khi Thiết Mộc Chân lên ngôi Đại Hãn, ở vào cao điểm 
bành trướng của đế quốc Nguyên - Mông. Lé dĩ nhiên, khi đó 
sức mạnh và chiến lược của người Mông Cổ không còn hoàn 
toàn như cũ mà đã thay đổi theo tiến trình phát triển của 
họ. Chính vì thế chúng ta cũng nên nhìn lại vấn đề một cách 
vô tư hơn để tìm ra nguyên nhân chủ quan và khách quan 
đã dẫn tới sự thành công của dân tộc Việt Nam vào cuối thế 
kỷ thứ 13. Nhận định sơ khởi cho chúng ta một số chủ điểm 
như sau: 

1/ Quân Nguyên đã mất đi sự tỉnh nhuệ và thuần nhất của 
thời kỳ đầu sau hiện tượng tuyết lăn (avalanche) mỗi lần 
chiếm được vùng nào lại hội nhập tù binh vào lực lượng của 
mình, sử dụng quân đội mới thu dụng làm mũi nhọn tấn 
công. Đoàn quân 50 vạn của Thoát Hoan chắc chắn không 
phải là hoàn toàn quân Mông Cổ mà đa số là binh sĩ các 


vung mới chiếm đặc biệt là người Trung Hoa. Thành phan đó 
gốc nông dân bị bắt buộc tòng chinh, không những không 
thiện chiến, lại tâm lý dao động, dé mất tinh thần hoàn toàn 
lệ thuộc vào tiếp liệu từ cấp chỉ huy nên một khi bị mất 
lương thực liền hoảng hốt, thua chạy cũng không có gì lạ. 

2/ Quân Nguyên sau khi chiếm được Trung Hoa đã du nhập 
và áp dụng một số qui tắc địa phương, từ một đội ngũ lưu 
động, linh hoạt của sa mạc chuyển sang thành tổ chức 
chính qui, được chỉ huy và tiếp liệu theo những tiêu chuẩn 
nhất định, mất hẳn những ưu điểm cố hữu. Tổ chức mới trở 
nên cóng kénh hơn trong khi lại tiềm phục nhiều mầm bất 
ổn nội tại khi đem quân xuống phương nam. 

3/ Sự bành trướng của triều Nguyên đã đến mức tối da, 
không còn đủ sức để quản trị những vùng đất mới, trở thành 
một quả bóng đã quá căng dễ bị chọc thủng. Lực lượng nhà 
Nguyên chia ra phòng thủ và trấn giữ tập trung ở vùng 
Trung Á và bắc Trung Hoa gần triều đình, các vùng biên 
cảnh tương đối lỏng lẻo. 

4/ Quân Đại Việt khai thác được địa hình, địa lợi kể cả yếu tố 
thiên thời, khí hậu và nhất là áp dụng một chiến thuật hoàn 
toàn tương phản với quân Nguyên, trì cửu, tiêu hao để chờ 
địch tự hủy. Ngoài ra cũng có thể kể đến khí hậu ẩm thấp, 
viêm nhiệt miền Bắc nước ta đã khiến cho cung nỏ của địch 
bị hư hỏng, mất đi sức mạnh ưu thế của họ khi ra trận. 

5/ Tinh thần bất khuất, trên dưới một lòng và sự lãnh dao 
sáng suốt của các vương hầu, tôn thất và tướng lãnh Đại 
Việt, nhất là tài chỉ huy của chiến lược gia Hưng Đạo Vương 
Trần Quốc Tuấn. 


Những chiến thắng đời Tran không mấy vang day va bi hòa 
loãng vào những cuộc chinh phat nho nhỏ của người Mông 
Cổ sau khi thành lập triều Nguyên và chỉ được các học giả 
thế giới nghiên cứu đến khi người Mỹ sa lay tại Việt Nam dé 
so sánh sự tương đồng của cuộc kháng chiến ở thế kỷ thứ 
13 với lối đánh du kích mà người Cộng Sản miền bắc áp 
dụng vào thế kỷ 20. 

Trong khi người Mỹ tự cho rằng sức mạnh vũ khí và kỹ thuật 
của họ có ưu thế tuyệt đối thì Bắc Việt dựa vào sức mạnh 
tap thé, khai thác tối đa tính bền bỉ, nhẫn nhục và chịu dung 
của nông dân, trải rộng địa bàn đưa đối phương vào thế bị 
động và thụ động, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, bất cứ 
nơi đâu. Bắc Việt đã nắm bắt được những sở trường, đồng 
thời vận dụng sự hỗ trợ của giới truyền thông quốc tế khai 
thác những yếu tố tích cực và nhược điểm cố hữu của đối 
phương để chờ một cơ hội tổng phản công. 

Ngược lại, dù vô tình, dù cố ý, người Mỹ đã biến chính quyền 
và quân đội miền Nam Việt Nam thành một lực lượng tám 
gửi, chiến đấu một cách máy móc tách rời khỏi quần chúng, 
tuy được trang bị khá qui mô nhưng lại hoàn toàn lệ thuộc 
vào tiếp vận và viện trợ của họ. Thành thử, mặc dù miền 
Nam không hiếm những tướng lãnh can trường, những binh 
đoàn thiện chiến, quân đội đã phải chiến đấu ngoài lề sở 
trường của dân tộc. Với lối tổ chức chính qui theo kiểu Tây 
Phương, miền Nam Việt Nam nói chung và quân lực nói 
riêng bị lệ thuộc hoàn toàn vào trang bị và tiếp liệu từ bên 
ngoài, một khi bị cắt viện trợ là tê liệt ngay, không thể tự 
tồn được. Do đó, khi chiến tranh bước vào thời kỳ tàn lụi và 


người My có y định rút khói Việt Nam, miền Bác đã chiếm 
được miền Nam trong một thời gian kỷ lục, tạo nên một 
chiến thắng thần tốc mà đến nay nhiều người vẫn còn ngẩn 
ngơ chưa hiểu nổi. 

Từ nhãn quan chiến lược ngày hôm nay, Việt Nam đang rơi 
vào một vấn nạn tối hiểm, một gót chân Achille trong sách 
lược giữ nước mà chúng ta phải đối diện. Trong khi nhu cầu 
phát triển là ưu tiên hàng đầu để đem lại no ấm làm bàn 
đạp cho tiến trình dân chủ hóa, thì cái ưu điểm “trấn quốc” 
là sự linh hoạt trong chiến đấu của một quốc gia nông 
nghiệp lại bị chính văn minh kỹ thuật mới xóa mờ dần. 

Ví như có một cuộc chiến trong thời đại này, việc giữ nước 
sẽ khó khăn gấp trăm ngàn lần vì tình hình còn đang trong 
thời kỳ lột xác trên nhiều mặt. Con cua lột mới bỏ được cái 
mai kia sẽ không thể nào đủ sức đối phó với xâm lăng khi 
ngoại diện chưa đủ cứng, tinh thần chưa chuẩn bị và thực 
lực chưa sẵn sàng. Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần phải có 
những nhà lãnh đạo biết nhìn xa trông rộng, đủ khôn khéo 
và mềm dẻo để duy trì được hòa bình và cũng đủ sáng suốt 
để đạt những tiến bộ nhảy vọt trong vài ba thập niên ngõ 
hầu đủ lông đủ cánh để tìm một “chiến lược mới” mới thay 
thế phương thức chiến tranh nhân dân cổ điển đã không còn 
ưu thế trong thời đại mới nữa. Việt Nam quả là một con 
hùng mã, để xổng cương cho tự do thì sẽ xoải cánh vươn 
mình nhưng lại không biết đi về đâu, còn như kềm hãm theo 
một đường lối cố định, bưng tai che mắt thì sức mạnh của 
dân tộc sẽ bế tắc không thể giải tỏa được. Câu hỏi của 
những người quan tâm đến tiền đồ sẽ là: 


Néu dói phuong düng tràng tràn thi doàn binh cüa thói dai 
nằm ở dau? 
Tháng 1/2003 


Nguyén Duy Chính 
VÓ NGUA VÀ CÁNH CUNG 
TÀI LIÉU THAM KHÁO 


l. Asprey, Robert B.: War in the Shadows, The guerrilla in 
history, 2 vol. (New York: Doubleday & Company, Inc. 1975) 

2. Bronowski, J.: The Ascent of Man (Boston: Little, Brown 
and Company, 1973 

3. Chambers, James: The Devil's Horsemen - The Mongol 
Invasion of Europe (New York: Atheneum 1985) 

4. Dersin, Denise (ed.): What Life Was Like in the Land of the 
Dragon - Imperial China AD 960-1368 (Richmond: Time-Life 
Books 1998) 

5. Edwards, Elwyn Hartley: Encyclopedia of The Horse 
(London: Octopus Books Limites, 1977) 

6. Edwards, Elwyn Hartley: Horses, The visual guide to over 
100 horse breeds from around the world (New Yok: Dorling 
Kindersley 1993) 

7. Harrist, Jr. E. Robert: Power and Virtue, The Horse in 
Chinese Art (New York: China Institute Gallery, 1997) 

8. John Keegan: A History of Warfare (New York: Alfred A. 
Knoff, Inc. 1993) 

9. Kentucky Horse Park: Imperial China, the Art of the Horse 
in Chinese History (Kentucky: Harmony House Publishers, 
2000) 

10. Nguyễn Khác Thuần: Việt Sử Giai Thoại, tập 3, 71 giai 
thoại thời Trần (VN: nxb Giáo Dục 1997) 


11. Nicolle, David: The Mongol Warlords - Genghis Khan, 
Kublsi Khan, hulegu, Tamerlane (London: Brockhampton 
Press 1990) 

12. Paludan, Ann: Chronicle of the Chinese Emperors 
(London: Thames & Hudson, 1998) 

13. Paludan, Ann: Chronicle of the Chinese Emperors, The 
Reign-by-Reign Record of the Rulers of Imperial China 
(London: Thames & Hudson Ltd 1998) 

14. Sawyer, Ralph D.: Sun-Pin, Military Methods of the Art of 
War (New York: Barnes & Noble Books, 1995) 

15. Sawyer, Ralph D.: Sun-Tzu, The Art of War (New York: 
Barnes & Noble Books, 1994) 

16. Selby, Stephen: Chinese Archery (Xa Thư Thập Tứ 
Quyén) (Hong Kong: Hong Kong University Press 2000) 

17. Taylor, Keith Weller: The Birth of Vietnam (London: 
University of California Press 1983) 

18. Thorndike, Jr. J. Joseph ed.:Misteries of the Past (New 
York: American Heritage Publishing Co. 1977) 

19. Tống Ứng Tinh: Thiên Công Khai Vat (Sai Nhân Kiên biên 
tuyển) (Đài Bắc: Thời Báo Văn Hóa 1983) 

20. Trần Chí Bình: Trung Hoa thông sử q. 8: (Nguyên Sử) (Lê 
Minh văn hóa: Đài Bắc 1978) 

21. Trần Trọng Kim: Việt Nam Sử Lược q. 1 (Saigon: Trung 
Tâm Học Liệu Bộ QGGD, 1971) 

22. Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam: Lịch Sử Việt Nam, tập 
| 2nd Ed. (Hà Nội: nxb Khoa Học Xã Hội 1976) 

23. Viện Khảo Cổ Học, Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam: 
Hùng Vương dựng nước, tập Il, nxb KHXH Hà Nội 1972 


24. Viện Khảo Cổ Học, Uy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam: 
Hung Vuong dựng nước, tập III, nxb KHXH Hà Nội 1973 


Nguyén Duy Chính 
VO NGUA VÀ CÁNH CUNG 
Chü Thích 


[1] Thuc ra ngựa có đến 18 xương sườn 

[2] John Keegan: A History of Warfare, 1993 p. 177 

[3] Bronowski, J.: The Ascent of Man, 1973 tr. 80 

[4] Bill Cooke: The Horse in Chinese History, 2000 tr. 29 

[5] Bill Cooke, sdd tr. 29 

[6] Joseph Needham, Science and Civilisation in China, vol. 
4, Physics and Physical Technology, part 2: Mechanical 
Engineering (Cambridge, England: Cambridge University 
Press, 1965) tr. 304 (trích lai theo Bill Cooke, sdd tr. 34) 

[7] Bill Cooke, sdd tr. 35 

[8] Ralph D. Sawyer: Sun Tzu, The Art of War, 1994 tr. 72 

[9] ... Now chariots and cavalry are the army's martial 
weapons. Ten chariots can defeat one thousand men; one 
hundred chariots can defeat ten thousand men. Ten 
cavalrymen can drive off one hundred men, and one 
hundred cavalrymen can run off one thousand men (Ralph 
D. Sawyer: Sun Pin, Military Methods of the Art of War 1995, 
tr. 174 Ch. 17, Ten Questions, Thap Van) 

[10] Bill Cooke: sdd tr. 38 

[11] Bill Cooke, sdd tr. 28 

[12] Xin phan biét vói bón phát minh quan trong nhát cua 
người Trung Hoa với nhân loai là thuốc súng, giấy, kim chỉ 
nam và nghề in. 


[13] Chiều cao của ngựa tính từ xương giáp minh và có 
(withers) xuống tới đất, thường được do bang hand, 1 hand 
khoáng 4 inches, 10 cm. Ở đây chúng tôi tính luôn bang cm 
cho dé hiéu. 

[14] girth là dai buóc yén xuóng duói bung 

[15] Ngua bán dia cüa Tàu và cüa Viét Nam là gióng ngua 
thó, déo dai nhung nhó bé, düng dé chuyén chó thi duoc 
nhung không thuận tiện cho việc cưỡi hay chiến dau 

[16] Giống ngựa này cao to và hùng tráng, chạy nhanh, dẻo 
dai có thể chạy một mạch 360 km trong ba ngày mà không 
phải uống nước nhưng tính khí hơi dữ tợn, thường được gây 
giống làm ngựa đua (Elwyn H. Edwards ed.: Encyclopedia of 
The Horse, 1977 tr. 67) 

[17] Bill Cooke, sdd tr. 43 

[18] chuóng ngua 

[19] Ann Paludan: Chronicle of the Chinese Emperors, 1998 
tr. 106 

[20] Ann Paludan: sdd tr. 92 

[21] Sandra Olsen, ed., Horses through Time (Boulder, Colo.: 
Robert Rienhart Publisher, khóng dé nám) tr. 95 dán lai theo 
Bill Cooke trong Imperial China, The Art of the Horse in 
Chinese History tr. 28 

[22] J. Guilmartin: Turkish Archery and the Composite Bow, 
1947 (trích lai theo John Keegan, sdd tr. 162) 

[23] Người Âu Tay tính bang pound, còn người Trung Hoa 
tinh bang thach (1 thach dó chüng 27.8 kg) 

[24] John Keegan, sdd tr. 162-3 

[25] John Keegan, sdd tr. 163 


[26] Stephen Selby (Chinese Archery 2000) dich là gó du dü 
(carica papaya) nhung trong Từ Nguyên thay móc qua là 
một loại cay mọc thành bui, rung lá mùa đông, mua xuân ra 
lá non rồi ra hoa hồng hoặc trắng, khá đẹp. Từ Hải nói là 
một loại dây leo thuộc họ tường vi nghĩa là một loại hồng 
dại. Điều này hợp lý hơn vì loại hồng leo rất dai, nếu đủ già 
có thể làm cánh cung chứ đu đủ thì mềm, dễ mục làm sao 
làm cung được. 

[27] Stephen Selby: Chinese Archery 2000, tr. 179 

[28] Tóng Ung Tinh: Thién Cóng Khai Vat,1983 tr. 229 

[29] người ta đã dao được đồ đồng có niên dai 3600 trước TL 
ở Thái Lan trong khi ở Trung Hoa đồ đồng cũ nhất là khoảng 
1600 trước TL (Lionel Casson: China and the West: Which 
was first? Joseph Thorndike ed.: Mysteries of the past, 1977 
tr. 191) 

[30] Keith Weller Taylor, The Birth of Vietnam, 1983 tr. 21 
[31] Keith Weller Taylor, sdd. tr. 318 

[32] Cũng theo các nhà nghiên cứu, chữ nỗ của Trung Hoa 
chính là mượn của phuong nam. Người Mường goi nó là na, 
người Chàm goi là nu, người É Dé goi là hna ... Điều đó cũng 
dễ hiểu vi phương nam rừng núi ram rap, người di san không 
thể dùng cung vì khi giương cung sẽ gây tiếng động khiến 
thú rừng chạy mất nên phải dùng nỏ giương sẵn để chờ đợi. 
Có lẽ vì thế mà nỏ ở nước ta thông dụng hơn cung. 

[33] Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam, Viện Khảo Cổ Học, 
Hùng Vương dựng nước, tập II, nxb KHXH Hà Nội 1972 (Trần 
Quốc Vượng & Đỗ Văn Ninh: Thời An Dương Vương trong 
quan hệ với thời Hùng Vương tr.385) 


[34] Keith Weller Taylor: sdd tr. 21 

[35] birch (betulaceae) 

[36] hiện nay người ta đã chup anh và quay phim mũi tên 
bán ra xác dinh duoc diéu dó 

[37] Denise Dersin: What Life Was Like in the Land of the 
Dragon -Imperial China AD 960-1368 1998 tr. 110 

[38] lối thịt bam và dán mềm này khi quan Mông Cổ tiến 
đánh Âu Châu được người Đức bắt chước ở Hamburg (Đức), 
gọi là hamburger, nay là một món ăn thông dụng nhất là tại 
Mỹ. 

[39] nước Kim lúc đó rất rộng bao gồm một phần Siberia, 
Mãn Châu và miền Bắc Trung Hoa. 

[40] Chính vào giai đoạn này người Mông Cổ đã có âm mưu 
thôn tính Đại Việt, vừa chủ trương làm bàn đạp xâm lấn 
những nước ở Đông Nam Á, vừa bao vây căn cứ cuối cùng 
của nhà Tống. 

[41] Đây chính là cánh tay phải của Nguyên Thế Tổ Kublai 
Khan và là người đem quân xâm lang Đại Việt năm 1257 
thường được biết dưới cái tên Ngột Lương Hợp Thai. Người 
này là con của đại tướng Subotai, phụ tá nổi tiếng nhất của 
Genghis Khan, đã tàn sát nhiều thành phố ở Trung Á mà 
đậm nét nhất là vụ vây thành Khwarazm (tức nước Hoa 
Thích Tử Mô). Y lại lừng danh vì đã chỉ huy chiếm đóng Đại 
Lý, Thổ Phồn và qua đánh nước ta năm 1257 nhưng bị thua 
to nên bị tước hết binh quyền cho tới khi chết. 

[42] Arigh Khaya là mưu sĩ số một của nhà Nguyên, cũng là 
đại tướng lừng danh nhất, sau này chỉ huy quân sang đánh 
Đại Việt nhưng sử lại ít nhắc đến mà chỉ nhắc đến Vân Nam 


Vuong Thoat Hoan (Tojan) có lé vi y là con trai cua Kublai 
Khan (con thứ 9 hay 11 tùy theo sách) 

[43] David Nicolle, sdd tr. 64 

[44] Công trình của Hà Van Tấn và Pham Thi Tam có thé coi 
là tác phẩm qui mô nhất, mac dầu một số vấn dé vẫn chỉ 
biện luận theo khuôn mẫu đã được tạo hình từ trước nên 
lắm khi khiên cưỡng. 

[45] Dawn F Rooney: Angkor, an introduction to the temples, 
1997 tr. 28 

[46] Toa Đô vốn là thi vé của Kublai, lập được nhiều công lao 
trong vụ bình Đại Lý và tiêu diệt nhà Nam Tống, chiếm lĩnh 
cả một vùng duyên hải phía nam Trung Hoa (Mân Việt) 

[47] Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, 1971 tập 1, tr. 127 
[48] David Nicolle: The Mongol Warlords 1990 tr. 59. Con số 
này không đồng nhất, các sách sử của ta chép rằng khi xuất 
quân chỉ có 30, 000 khi thua trận chỉ còn 5,000. Tuy nhiên, 
đoàn quân này là một đội quân hỗn hợp, trong đó có cả đội 
tiên phong do vua nước Đại Lý về hàng là Đoàn Hưng Trí chỉ 
huy và một số lớn quân Thổ Phồn. 

[49] Trần Trọng Kim, sdd tr. 122 

[50] Trần Quốc Toản mới 15 tuổi mà cũng đã có được hơn 
1000 quân đem đi đánh giặc 

[51] Nhà Chu bên Tàu cũng áp dụng hình pháp y hệt đời 
Trần của nước ta (ai uống rượu đều bị chém đầu và duy nhất 
chỉ có tử hình cho mọi tội lớn nhỏ, tội nhẹ nhất cũng cắt 
mũi, chặt chân, hay thiến ...) nên sau mấy chục năm, nước 
Tàu trở thành một thời “đại trị”. Chính vì thế mới có những 
vụ di dân tập thể sang Mãn Châu, Korea, Nhật Bản, và sang 


cả miền Bác nước ta. Sử chí chép rang thói đó của rơi không 
ai nhặt nhưng có biết đâu là vì hình pháp chứ không phải vì 
đạo đức con người (Sterling Seagrave: Lords of the Rim, 
1995 tr. 13) 

[52] lúc nay dang lam Thái Thượng Hoàng 

[53] binh mã nhà Nguyên chu yếu là từ Van Nam (tức la 
quân ở Đại Lý cũ) và các tỉnh miền nam Trung Hoa (quân 
Tống cũ) 

[54] Trần Trọng Kim, sdd tr. 137 

[55] Đại Việt Sử Ký toàn thư, trích lại theo Hà Văn Tấn - 
Phạm Thị Tâm sdd tr 183 

[56] Theo sử sách, đến đầu tháng giêng năm Ất Dậu (tháng 
2-1285), quân ta đã phải bỏ Vạn Kiếp, Phả Lại, Bình Than 
nghĩa là chỉ trong vòng 1 tháng sau hội nghị Diên Hồng, Đại 
Việt đã hầu như tan vỡ trên mọi mặt trận. 

[57] Người Mông Cổ không đóng quân trong những thành đã 
chiếm được sợ bị trúng kế. Đây là thói quen của họ từ trước 
đến nay, không phải chỉ tại Việt Nam như nhiều người lầm 
tưởng. 

[58] Nước ta có ba bà công chúa đem thân báo đền non 
nước là An Tư, Huyền Trân, Ngọc Vạn nhưng lại ít được nhắc 
đến (xem thêm Người Phụ Nữ Việt Nam của Nguyễn Duy 
Chính) 

[59] trận này sử Tàu tuy luôn luôn thiên vị Mông Cổ cũng 
phải viết như sau: Trần Nhật Huyên (vua Trần) tuy thua chạy 
nhưng lợi dụng địa hình dùng chiến thuật du kích quấy 
nhiễu quân Mông Cổ, chặn cướp lương thực. Lại thêm thời 
tiết nóng nực, bắc quân không hợp thủy thổ, bệnh dịch lan 


truyền, chết vô số kể. Thoát Hoan không chịu nổi, không đợi 
được quân Toa Đô lên để cùng tấn công, phải tự dẫn binh rút 
về. Quân An Nam theo sau đuổi đánh, quân Mông Cổ chết 
rất nhiều. Toa Đô nghe tin Thoát Hoan chạy rồi, cũng chạy 
theo, bị quân An Nam vây đánh tử trận, bao nhiêu quân bị 
giết sạch. Lần nam chinh này, quân Mông Cổ bị thất bại hết 
sức nặng nề (Mông Cổ binh tao ngộ liễu nhất thứ đại đại 
đích thất bại (Trần Chí Bình: Trung Hoa thông sử q. 8, 1978, 
tr. 192-3) 

[60] Trần Chí Bình, sdd tr. 193 

[61] Trần Chí Bình, sdd tr. 194 (Hà Văn Tấn-Phạm Thị Tâm có 
nhắc đến việc này nhưng lại viết là Nguyên triều chỉ mới tập 
trung quân nhưng chưa sang đánh thì đã bãi binh, sdd tr. 
323-6) Người viết ngờ rằng Trần Chí Binh đã chép lam chiến 
dịch sang đánh Java (1292-3) 

[62] Robert B. Asprey: War in the Shadows vol I, 1975 tr. 71 
[63] Kién Van Tiéu Luc - Thé Lé Thuong (trích lai theo Uy 
Ban Khoa Hoc Xã Hội Việt Nam, Viện Khảo Cổ Hoc, Hùng 
Vương dựng nước, tap III, nxb KHXH Hà Nội 1973, Lê Van 
Lan, Trang Phục Đời Hùng, tr. 264) 

[64] Lê Văn Lan: Trang Phục Thời Hùng Vương, sdd. tr 264-5 
[65] Trần Trọng Kim, sdd tr. 125 

[66] Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Thái Tông đã lâu mà chưa có 
con nên bị Trần Thủ Độ giáng xuống làm Chiêu Thánh công 
chúa và đem Thuận Thiên công chúa (vốn là vợ An Sinh 
Vương Trần Liễu) đang có mang gả cho Trần Thái Tông, sinh 
ra Quốc Khang. Thành ra Quốc Khang là con trưởng nhưng 
lại không được làm vua mà vua Thái Tông lại truyền ngôi cho 


con thứ (con ruột cua ông ta). 

[67] Đại Việt Sử Ký toàn thư (bản kỉ q. 5, tờ 32a và 32b) trích 
lại theo Nguyễn Khắc Thuần, Việt Sử Giai Thoại, tập 3, 71 
giai thoại thời Trần, nxb Giáo Dục VN 1997 tr. 15 

[68] J. Bronowski, sdd tr. 88 

[69] Trán Trong Kim, sdd tr. 166 


Nguón: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyén Kim Vy. 


Nguón: Nguyén Duy Chính 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan dua lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


